ẤT BẢN TÖN GIÁO 


NHÀ XU 


hoi 


PHAT GIÁO 


Trán Trong Kim 


Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và 
tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà 
không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. 


KHXB số 134-2007/CXB/68-21/TG 


In ấn và phát hành tại Nhà sách Quang Bình 
416 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP HCM Việt Nam 


Published by arrangement between Huong Trang Cultural Company 


Ltd. and the author. 
All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any 


means without prior written permission from the publisher. 


TRÁN TRONG KIM 


PHẬT 
GIÁO 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


LỜI NÓI ĐẦU 


ho giáo, Đạo giáo và Phật giáo là ba nguồn 

gốc văn hóa của dân tộc Việt nam ta từ xưa. 
Nho giáo dạy ta biết cách xử kỷ tiếp vật, khiến ta biết 
đường ăn ở cho phải đạo làm người. Đạo giáo lấy đạo 
làm chủ té cả vũ trụ và dạy ta nên lấy thanh tĩnh vô 
vi nơi yên lặng. Phật giáo dạy ta biết cuộc đời là khổ 
não, đưa ta đi vào con đường giải thoát, ra ngoài cuộc 
ao hóa điên đảo mà vào chốn Niét-ban yên vui. 

Ba học thuyết ấy thành ra ba tôn giáo, người ta 
thường gọi là Tam giáo, đều có ảnh hưởng rất sâu về 
tín ngưỡng và hành vi trong sinh hoạt của dân ta ngày 
xưa. Đến nay cuộc đời thay đối, người ta theo khuynh 
hướng vật chất, coi rẻ những điều đạo lý nhân nghĩa. 
Đó cũng là sự đời đổi biến hóa trong cuộc đời. 

Đời là biến hóa không có gì là thường định. Mỗi 
một cuộc biến hóa lại giống một mắt xích trong cái 
dây xích, rồi cái nọ tiếp giáp cái kia, thành cái dây dài 
không biết đâu là cùng tận. Sự biến hóa tuần hoàn ấy, 
kể thực ra không có gì là chuẩn đích nhất định, chẳng 
qua là nó theo thời mà luân chuyển. Cái trước ta cho 
là tốt, thì bây giờ ta cho là xấu; cái bây giờ ta cho là 

5 


LỜI NÓI ĐẦU 


hay, sau này người ta lại cho là dở. Dó dở, hay hay vô 
thường vô định, thành ra như cái trò qui thuật làm 
cho người ta mê hoặc. 

Các bậc thánh hiền đời trước, biết rõ những điều 
ấy, muốn tìm ra một con đường mà di trong chỗ tối 
tăm mờ mịt, nên mới lập ra học thuyết nọ, tôn giáo 
kia để đưa người ta đi cho khỏi mắc phải chông gai 
nguy hiểm. Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo đều có 
một quan niệm như thế cả. Song mỗi một học thuyết 
có một tôn chỉ và một phương pháp riêng để học đạo tu 
thân, cho nên cách luận lý, cách lập giáo và sự hành 
đạo có nhiều chỗ khác nhau. 


Bàn về căn nguyên của vũ trụ, thì học thuyết nào 
trong Tam giáo cũng lấy cái lý tuyệt đối làm căn bản, 
cho vạn vật sinh hóa đều gốc ở cái một. Gọi cái một 
là thái cực, là dao, là chân như hay là thái hu,' danh 
hiệu tuy khác, nhưng vẫn là một lý. Chia ra thì thành 
trăm đường nghìn lối, mà thu lại chỉ có một. Đó là cái y 
của Khổng Tử nói ở thiên Hệ từ trong Kinh Dịch rằng: 
“Thiên hạ đồng quy nhi thù đồ, nhất trí nhi bách lu? 


1 Có vẻ như tương đồng với Tánh Không (Sunyatä) trong 
Phật giáo Đại thừa. 

? KFA mE, —H mA - Thiên hạ tuy có nhiều 
đường khác nhau, nhưng cùng về một chỗ; trăm lo, nhưng 
về một mối. 

6 


LỜI NÓI ĐẦU 


Cái một ấy mới thật là cái có tuyệt đối thường định 
tự tại. Còn vạn vật là sự biến hóa của cái một ấy, thì 
chỉ là những cái có tỷ lệ tương đối, tức là những ảo 
tưởng vô thường mà thôi. 


a 


Van vật đã là ảo tưởng, thì cuộc đời có khác chi 
những vở tuóng ở trên sân khấu, bày ra đủ mọi trò rồi 
lại biến mất. Cho nên xét đến cùng thì Nho, Đạo và 
Phật đối với cuộc đời đều có cái tư tưởng như thế cả. 
Song Nho giáo thì cho rằng dù thế nào cũng là bởi cái 
lý tự nhiên, mà đã sinh ra làm người để diễn các trò 
tuóng, thì ta hãy cứ đóng các vai trò cho khéo, cho giỏi, 
khỏi phụ cái tiếng ra đóng trò. Đạo giáo thì cho rằng 
đã là trò tuổng, ta nên tìm chỗ yên lặng để ngôi mà 
xem, tội gì ra nhảy múa cho nhọc mệt. Phật giáo thì 
cho rằng các trò tuóng là nguồn gốc sự đau buồn khổ 
não, lăn lộn vào đó làm gì cho thêm buôn thêm khổ, 
chi bằng tìm lối ra ngoài những cuộc múa rối ấy, đến 
nơi yên vui thánh thơi, khỏi phải ở những chỗ ô trọc 
xấu xa. 

Cái ví dụ giản dị ấy có thể biểu lộ được những khác 
biệt về thái độ và nền tư tưởng của Nho giáo, Đạo giáo 
và Phật giáo. Nho giáo thì hướng về đạo xử thế, Đạo 
giáo và Phật giáo thì hướng về đạo xuất thế. Song Đạo 


7 


LỜI NÓI ĐẦU 


giáo vẫn ở trong sự biến hóa càn khôn, mà Phật giáo 
thì ra hắn bên ngoài càn khôn. 


Đó là nói cái đại thể, chứ tựu trung ba học thuyết 
ấy, học thuyết nào cũng có chỗ nhập thế gian và xuất 
thế gian. Ngay cái học thiết thực như Nho giáo mà 
cũng có người như Nguyên Hiến chịu an bân lạc dao, 
không thèm ganh đua danh lợi ở đời; mà trong những 
người tin theo Đạo giáo hay Phật giáo, thường cũng 
thấy có người cúc cung tận tụy với việc đời để cứu nhân 
độ thế. Vậy thì Tam giáo tuy có khác nhau ở chỗ lập 
giáo và hành đạo, nhưng lên đến chỗ cùng tột tuyệt đối 
thì cùng gặp nhau ở chỗ lý tưởng, cho nên vẫn dung 
nạp được nhau. Đó là cái đặc sắc của các tôn giáo ở Á 
Đông. 

Nhân khi Hội Phật giáo ở Bắc Việt thành lập, tôi 
có đọc mấy bài diễn văn nói về Phật giáo. Sau vì loạn 
lạc, sách vở bị đốt cháy, tôi về Sài Gòn nhặt được ba 
bài, xếp thành một tập, mong có ngày in ra được để tín 
đồ nhà Phật có thể xem mà suy xét thêm về cái đạo rất 
mầu nhiệm ở trong thế gian này. 


TRẦN TRỌNG KIM 


1 An bần lạc đạo: Sống yên trong cảnh nghèo mà vui mối 
đạo. 


8 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


Nam mô A-di-đà Phật, 

Thưa các cụ và các bà, 

Thưa các ngài, 

Từ khi Hội Phật giáo thành lập đến giờ, các sư 
cụ trong ban đạo sư đã thuyết pháp và giảng kinh 
mấy lần rồi. Nay đến lượt chúng tôi được Hội cử ra nói 
chuyện hầu các cụ và các ngài, tôi xin nói câu chuyện: 
Phật giáo đối với cuộc nhân sinh. 

Dem cái đạo lý của một tôn giáo rất rộng và rất 
khó như đạo Phật mà nói trong chốc lát, thì thật không 
phải việc dễ. Nhưng vì đây là ở trước Tam bảo, nhờ có 
cái đức từ bi vô lượng của Phật, thì dù tôi có vụng về 
hay sai lầm thế nào nữa, chắc các cu và các ngài cũng 
thể lòng đức Phật mà dung thứ cho. Vậy nên tuy biết 
là khó mà không lo ngại lắm. 


Trong câu chuyện tôi sẽ nói có bốn đoạn: Đoạn đầu 
nói qua các mục đích tại sao mà lập ra Hội này, đoạn 


9 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


thứ hai nói lược qua lịch sử của Phật tổ Thích-ca, đoạn 
thứ ba nói mấy điều cốt yếu trong Phật pháp, đoạn 
sau cùng xét xem đạo Phật quan hệ đến cuộc nhân 
sinh là thế nào. Tôi sẽ cố sức nói vắn tắt và dễ hiểu, để 
khỏi phụ tấm lòng sốt sắng của các cụ và các ngài đã 
chịu khó đến nghe đông đúc như thế này. Tôi rất lấy 
làm hân hạnh và xin có lời thành thật cảm tạ các cụ 
và các ngài. 

Chúng tôi sở dĩ lập ra Hội Phật giáo này là vì mấy 
lẽ sau, tôi tưởng cũng nên nhắc lại để bà con trong Hội 
hiểu rõ. 

Người ta ở đời bao giờ cũng cần phải giữ sao cho 
phần tinh thần và vật chất được điều hòa với nhau, 
thì sự sinh hoạt của ta mới được mỹ mãn, bởi vì phần 
tinh thần có mạnh mẽ, minh mãn thì phần vật chất 
mới được khỏe khoắn, tốt tươi. Phần vật chất thuộc 
về hình thể, quan hệ đến hình thức của mọi sự vật; 
phần tỉnh thần thì không có hình, phải nương vào vật 
chất để phát hiện ra. Song phải có tinh thần thì sự 
hành động của vật chất mới có nghĩa lý. Cũng vì thế, 
cho nên bất kỳ xã hội nào cũng có những tôn giáo hay 
là những tư tưởng cao siêu nào đó để chủ trương sự 
sinh hoạt của loài người. Những tôn giáo và những 
tư tưởng ấy đều phải căn cứ vào một tôn chỉ nào có ý 
nghĩa cao minh và rõ ràng để người ta tin mà theo. Cái 


10 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


tôn chỉ ấy lại phải thích hợp với tính tình và trình độ 
nhiều người, thì lòng tin của người ta vào nó mới chắc 
chắn, vững bền. Vậy trong các tôn chỉ dễ hiểu, dễ theo, 
thì không gì bằng tôn chỉ của các tôn giáo, người ta 
thường lấy để làm chỗ quy túc, nghĩa là chỗ kết thúc, 
chỗ nương tựa cuối cùng. 


Nước Việt Nam ta có đạo Nho và đạo Phật là phổ 
thông hơn cả. Hai đạo ấy đều có tôn chỉ rất cao và lại 
có ý nghĩa rất hay về đường thực tiễn. Nhưng Nho 
thì lấy cái lẽ tự nhiên của tạo hóa làm gốc, lấy nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín làm chỗ quy túc, mà Phật thì lấy sự 
giải thoát ra ngoài tạo hóa làm mục đích, lấy Niết-bàn 
tịch tĩnh làm chỗ quy túc. Bởi thế cho nên Nho thì chú 
trọng ở việc xử thế mà ít nói đến sự sống chết, Phật thì 
chú trọng ở việc xuất thế và hay nói về sự sống chết. 


Việc sống chết là một vấn đề tự cổ chí kim, tự đông 
chí tây. Biết bao nhiêu những bậc trí tuệ, tài giỏi đã 
cố hết sức tìm tòi mà vẫn không giải quyết được, cho 
nên vấn đề ấy vẫn luôn ám ảnh trong lòng người ta. 
Thường thì những người trí thức có thể nhờ vào tư 
tưởng của mình mà an ủi, nhưng da số trong quần 
chúng đều không muốn có sự hoài nghi về điều đó, 
người ta chỉ cầu lấy có cái cơ sở nào có thể tin được để 
tin cho yên. Bởi vậy đa số mọi người đều cần có tôn 
giáo. 


11 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


Đạo Phật là một tôn giáo mà dân ta từ xưa nay 
vẫn tin theo rất nhiều, vì đạo ấy có hình thức dễ khiến 
người ta tin được. Còn về đạo lý của nhà Phật thì có 
nhiều ý nghĩa sâu xa. Hiện những nhà học thức trong 
thiên hạ cũng đã kê cứu tường tận và đều nhận là 
một đạo rất cao, rất hay. Vậy một tôn giáo có phần rất 
cao thâm, rất phổ thông mà lại thấm thía vào tủy não 
người mình đã bao nhiêu đời nay, người trong nước 
hầu khắp từ Nam chí Bắc, ai ai cũng tín ngưỡng và 
sùng bái, thì tất là có ảnh hưởng đến sự làm ăn hằng 
ngày của ta. Một cái đạo có thế lực về đường tỉnh thần 
sâu xa như thế, thì sao ta không cố gắng làm cho nó 
sáng rõ ra, khiến những tín đồ biết rõ cái đạo của mình 
tin và biết cách ăn ở cho phải đạo, để bớt được những 
sự khổ não trong đời? Chẳng hơn là cứ bo bo ở chỗ vật 
chất nông nổi, hẹp hòi, biến đổi vô thường, nay thế 
này, mai thế khác, làm cho người ta bơ vơ không biết 
bấu víu vào đâu, tựa như chiếc thuyền lênh đênh giữa 
dòng, không biết đâu là bờ là bến hay sao? 


Bởi những lẽ ấy cho nên chúng tôi rủ nhau lập nên 
hội Hội Phật giáo này, chủ ý là muốn làm cho sáng cái 
đạo đã mờ, muốn trau chuốt cho đẹp đẽ hơn trước và 
lại thích hợp hơn với sự nhu yếu của người đời. 


Nói thật tình thì ngày nay nói đến đạo Phật, phần 
nhiều người vẫn tưởng là theo đạo Phật chỉ cần những 
ngày rằm, mồng một nhớ ăn chay và đến chùa lễ Phật 


12 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


mà thôi, ngoài ra không mấy người hiểu đến cội nguồn 
đạo Phật là thế nào, không biết đạo lý sâu nông ra sao, 
thậm chí có ké ngày ngày miệng niệm Phật, tay lần 
tràng hạt, mà bao nhiêu hành động đều trái hẳn với 
đạo Phật. Đó chẳng qua là cái tập tục của người mình, 
chỉ theo thói thường mà làm, chứ không để ý suy nghĩ 
đến nghĩa lý của những việc mình làm. Ấy cũng là một 
điều ta nên lưu tâm dé tìm cách sửa đổi. 


Ta vẫn nghe nói và biết rằng đức Phật là từ bi bác 
á1, cứu nhân độ thế, nhưng thường chưa dễ mấy người 
đã hiểu nghĩa chữ Phật là thế nào! 

Chữ “Phật” do tiếng Phạn' là Buddha. Khi đạo 
Phật truyền sang Trung Hoa, người Trung Hoa phiên 
âm chữ này là Phù-đồ ($Æ) hay là Phật-đà (BIE). 
Về sau, chữ Phật-đà được dùng phổ thông hơn, và theo 
tiếng độc âm của Trung Hoa mà gọi tắt là Phật (#). 


Chữ Buddha dịch theo nghĩa chữ Hán là “giác giả” 
(#'#), nghĩa là người tỉnh giác, hiểu biết. Giác giả là 
người biết rõ đến tận nguồn gốc các sự vật ở trong vũ 


1 Sanskrit, một ngôn ngữ được dùng ở Ấn Độ từ trước thời đức 
Phật, còn gọi là Bắc Phạn. Ngoài ra còn có ngôn ngữ Pali gọi 
là Nam Phạn. 

? Cũng từ chữ này, khi trực tiếp truyền sang nước ta vào 
khoảng thế kỷ thứ nhất, được dân gian đọc là Bụt-đà, sau đó 
nói tắt lại là Bụt. 


13 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


trụ. Vậy Phật là đấng thánh nhân biết rõ hết thay các 
lẽ của tạo hóa và có thể chỉ bảo cho ta giải thoát khỏi 
sanh tử luân hồi. 


Các bậc “giác giả” đều là Phật, nhưng đức Phật 
khai sáng đạo Phật là đức Phật Thích-ca Máu-ni, đàn 
sinh ở Ấn Độ. Ngài thuở chưa xuất gia, tên húy là Tất- 
dat-da,' họ là Có-dám,? con vua Tịnh Phan, tại một 
xứ ở phía Bắc Ấn Dó: thời bấy giò. Cứ theo những sách 
của nhà Phật, thì ngài đã tu đến vô số kiếp rồi mới lên 
đến bậc Bồ Tát ở trên tầng trời Dáu-suát, giáo hóa các 
vị thần thánh ở đó. Ngài chờ đến ngày đản sinh và tu 
một kiếp nữa là thành Phật. Bởi vì theo vũ trụ quan 
của đạo Phật thì ở trên trời có nhiều tầng, mà các vị 
thần thánh ở trên vẫn còn trong vòng sinh diệt, chỉ có 
Phật mới hoàn toàn giải thoát ra khỏi luân hồi. 

Ngày mồng tám tháng tư là ngày đức Phật Thích- 
ca đản sinh, vào đời vua Lĩnh vương nhà Chu bên 
Trung Hoa, vào khoảng hơn 500 năm trước Tây lịch, 


1 Tiếng Phan là Siddhártha. 

? Tiếng Phạn là Gotama. 

3 Tiếng Phạn là Suddhodana. 

4 Vùng đất này ngày nay thuộc nước Nepal. 

5 Ngày nay, theo sự thống nhất của Phật giáo thế giới thì năm 
Phật đản sanh là năm 563 trước Công nguyên, và ngày đản 
sinh theo âm lịch là ngày trăng tròn, tức ngày rằm tháng tư. 
14 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


cũng gần như đồng thời với Lão tử và Khổng tử. Khi 
ngài vừa sinh ra thì có ông tiên đến xem tuóng,' nói 
ngài có 32 tướng lạ, nếu ngày sau không xuất gia đi tu 
đạo thì ngài sẽ làm vua cả thiên hạ; nếu ngài đi tu thì 
thành chánh quả. 


Ngài sinh được 7 ngày thì bà mẹ mất, bà di nuôi. 
Ngài lón lên đến 10 tuổi, thông minh lạ thường và có 
sức khỏe tuyệt luân. Vua Tịnh Phan lập ngài lên làm 
thái tử và vẫn lo ngài xuất gia đi tu, cho nên vua đặt 
ra các thứ vui chơi để ngài không nghĩ đến việc đi tu 
đạo, và cấm không cho ai được để ngài trông thấy điều 
gì buồn khổ. Năm ngài 17 tuổi thì lấy vợ, về sau lại có 
con. 


Nhưng cái tiền duyên đã định, nhà vua dù muốn 
giữ gìn thế nào cũng không được, tự nhiên có những cơ 
hội như giục ngài phải đi tu đạo để thành Phật. Như 
khi ngài mới 10 tuổi, một hôm theo phụ vương đi xem 
dân làm ruộng, ngài thấy người cày ruộng chân lấm 
tay bùn, mình mẩy nắng cháy nám đen, mồ hôi tuôn 
chảy nhọc mệt vô cùng; con trâu con bò thì phải kéo 
cày rất khổ sở, mũi bị dây xỏ, mình bị roi đánh; chỗ đất 


1 Vi tiên nhân này tên là A-tư-đà (Asita). 
? Tức hoàng hậu Ma-da (Maya). 
3 Đó là dịp tổ chức lễ Hạ điển vào đầu vụ mùa, vua đến tham 
dự để cày đường cày đầu tiên dưới ruộng. 
15 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


cày lên, thì bao nhiêu sâu bọ phơi bày ra, chim chóc 
trên trời bay xuống tranh nhau mổ nuốt. Ngài thấy cái 
cảnh khổ của chúng sinh như thế, lấy làm thương xót 
lắm, bèn bảo những người theo hầu lui ra để ngài ngồi 
một mình ở gốc cây mà suy nghĩ. 


Đến năm 19 tuổi, một hôm ngài đi xe ra ngoài 
thành về phía cửa đông, thấy một người đầu bạc lưng 
còng, chống gậy đi ra vẻ nhọc mệt. Ngài hỏi các quan 
đi theo hầu rằng: “Người ấy sao lại khác với chúng ta?” 
Các quan thưa vì đó là người già. “Thế nào là già?” 
Thưa rằng: “Người ấy xưa kia đã từng qua thời thơ 
dại, sau thành đồng tử, thành thiếu niên, rồi cứ biến 
đổi mãi, dần dần đến khi hình biến sắc suy, ăn uống 
không tiêu, khí lực kém hèn, đứng ngôi rất là khổ só, 
sống chẳng được bao lâu, cho nên gọi là già.” Lại hỏi: 
“Có một người ấy như thế, hay là hết thảy ai cũng 
thế?” Thưa rằng: “Làm người ai cũng thế cả.” Ngài 
nghe lời ấy, trong lòng khổ não, tự nghĩ rằng: “Năm 
qua tháng lại, cái già đến nhanh như chớp. Ta dù phú 
quý cũng không khỏi được.” Bản tính ngài đã không 
thích cảnh thế tục, nay lại trông thấy sự khổ của loài 
người, càng thêm buồn bã, bảo quay xe về cung, nghĩ 
ngợi không vul. 

Cách ít lâu ngài đi xe ra chơi ngoài cửa nam, thấy 


một người có bệnh, búng beo vàng vọt, đứng ngồi 


16 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


không được, phải có người diu dắt. Ngài hỏi, thì các 
quan hầu kể cái khổ về bệnh tật của loài người. Ngài 
lại buồn bã mà trở về. 


Được mấy hôm, ngài đi xe ra chơi ngoài cửa tây, 
thấy cái xác người chết, có bốn người khiêng, theo sau 
là những người đầu bù tóc xõa, kêu gào khóc lóc. Ngài 
hỏi, thì các quan hầu lại kể cái khổ về sự chết. Ngài lại 
buồn bã mà trở về. 

Lần sau cùng ngài đi ra ngoài cửa bắc, gặp một 
người tu hành, tóc râu cạo sạch, mặc áo nhà tu, một 
tay bưng bình bát, một tay cầm tích trượng, dáng điệu 
trang nghiêm, thanh thản, ngài đến gần hỏi là ai. 
Người ấy đáp rằng: “Ta là ty-kheo.” Hỏi: “Thế nào gọi 
là ty-kheo?” Đáp: “Ty-kheo là người lia bỏ cảnh sống 
thế tục, sống cuộc sống không nhà cầu tìm đạo giải 
thoát.” Ngài nghe nói cái công đức của người tu hành 
như thế, liền nói to lên rằng: “Hay thay, hay thay! Ta 
quyết theo cuộc sống như thế.” Lần ấy ngài vui vẻ mà 
trở về, và quyết chí xuất gia tìm đạo. 


Ấy là do nhân duyên từ trước mà ngài trông thấy 
những cảnh khổ là cảnh già, cảnh bệnh tật và cảnh 
chết, và lại trông thấy cảnh tu hành để giải thoát hết 
thảy những cái khổ ở đời. Nửa đêm ngày mồng bẩy, 
sáng mồng tám tháng hai, trong khi mọi người còn 
ngủ say cả, ngài sai tên hầu ngựa đóng ngựa cho ngài 


17 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


đi ra phía bắc. Khi ra khỏi cửa thành, ngài phát thệ 
rằng: “Nếu ta không dứt hết được sự ưu bi, khổ não về 
sự sinh, lão, bệnh, tử, không được A-náu-da-la Tam- 
miệu Tam-Bồ-đề, thì ta không về qua cửa này nữa.” 

Thái tử Tất-đạt-đa bỏ nhà, bỏ nước đi tu, đi về 
phía núi Tuyết sơn, cắt tóc đổi áo, cho tên hầu ngựa 
về tạ lỗi với phụ vương, rồi một mình vào rừng đi tìm 
những bậc tu tiên để hỏi đạo. Vua Tịnh Phạn khi biết 
thái tử đã xuất gia rồi, sai các quan đại thần đi khuyên 
ngài về, ngài lập chí nhất quyết không về. 


Ngài đi khắp các nơi, học hết các đạo thời bấy giờ, 
nhưng không có đạo nào giải thoát được sự khổ. Sau 
ngài cùng với bọn Kiéu-trán-nhunám người, vào rừng 
tĩnh tọa mà suy nghĩ để quan sát cái căn nguyên sự 
khổ của chúng sinh. Ngài tu theo lối khổ hạnh ở chỗ ấy 
sáu năm, ăn mỗi ngày mấy hạt vừng và mấy hạt gạo, 
về sau thân thể gầy còm, rất là nhọc mệt. Ngài tự nghĩ 
rằng: “Ta tu khổ hạnh như thế này mà không thấy 
đạo, thì cách tu của ta vẫn chưa phải, chi bằng ta phải 
theo trung đạo, nghĩa là theo con đường giữa, không 
say mê việc đời và cũng không khắc khổ hại thân, cứ 
ăn uống như thường, rồi mới thành đạo được.” 

Ngài nghĩ thế rồi xuống sông tắm rửa, lại nhân 
có người đàn bà đi chăn bò đem sữa dâng cho ngài. 
! Tiếng Phạn là Anuttara-samyak-sambodhi, Hán dịch là 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác (4 LEF EJ). 

18 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


Ngài dùng sữa rồi, thấy trong người khoan khoái, tỉnh 
táo lắm. Bọn Kiểu-trần-như thấy ngài bỏ khổ hạnh, 
tưởng ngài đã thoái chí, đều bô ngài mà di tu chỗ khác. 
Ngài một mình đi đến chỗ cây Bó-dé, lấy có làm 
chiếu mà ngồi, lập nguyện rằng: “Nếu không thành 
chánh quả, quyết không đứng dậy khỏi gốc cây này.” 


Ngài ngồi dưới gốc cây bó-dé trong suốt 49 ngày 
đêm, suy nghĩ về cái khổ của chúng sinh. Đến đêm 
ngày mồng 8 tháng 12 thì ngài hoát nhiên ngộ đạo, 
thành tối chánh giác, tức là thành Phật. Bấy giờ ngài 
vừa 35 tuổi và lấy hiệu là Phật Thích-ca Máu-ni. 
Trong các kinh sách thường gọi là đức Thế Tôn hay 
đức Như Lai. 


Ta cũng nên tìm hiểu nghĩa hai chữ ngộ đạo. Chữ 
ngộ dùng về đường tu luyện hay học vấn, là trước hết 
cần phải đem hết cả tỉnh thần chú ý vào một điều gì 
rất lâu ngày, rồi có một lúc bất thình lình ở trong trí 
não tự nhiên sáng bừng lên, thấy rõ hết các lẽ thật mà 
xưa nay mình nghĩ ngợi hay là tìm kiếm không thấy. 
Lúc đức Phật Thích-ca Máu-ni ngộ đạo, chính là lúc 
ngài thấy rõ Tứ thánh đế và Thập nhị nhân duyên 
cùng mọi lẽ thật rốt ráo khác, ấy là được A-náu-da-la 
Tam-miệu Tam- Bồ-đề vậy. 


1 Tức là Tứ diệu đế, bốn chân lý không gì thay đổi được. Đó 
là các chân lý về Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 


19 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


Ngài thành đạo rồi, còn ngồi ở gốc cây 7 ngày nữa, 
tự nghĩ rằng: “Ta ở chỗ này thấy rõ hết thảy, không sót 
gì cả, thế là bản nguyện viên mãn rồi. Nhưng pháp 
này rất sâu, khó hiểu, chỉ có Phật với Phật mới hiểu 
rõ được mà thôi. Còn như chúng sinh vì tham dục, 
sân nhuế, ngu si và tà kiến che lấp, thì làm sao hiểu 
được pháp này? Nếu ta chuyển pháp luân,' thì e rằng 
chúng sinh vì mê hoặc nên đã không tin theo lại còn 
phỉ báng, phải sa vào ác đạo, chịu mọi điều đau khổ. 
Chi bằng ta cứ im lặng mà vào Niết-bàn.” 


Lúc ấy Dai Phạm-thiên và Đế“thích: ö trên cõi 
trời thấy ngài đã thành chánh quả, mà cứ ngồi yên 
không chuyển pháp luân, trong lòng lo buón, liền 
xuống bạch Phật rằng: “Thế Tôn ngày xưa vì chúng 
sinh ở chỗ sanh tử, bỏ đi tu hành, chịu mọi điều khổ 
để rộng tu đức bản, đến nay thành được vô thượng 
đạo, sao ngài lại không đi thuyết pháp? Chúng sinh 
cực khổ ở chỗ tối tăm, đắm đuối trong vòng sanh tử, 
vậy xin Thế Tôn vì chúng sinh mà lấy sức đại tự tại: 
1 Chuyển pháp luân: nghĩa den là chuyển bánh xe Pháp, tức 
là bắt đầu việc thuyết giảng giáo pháp, khiến cho Chánh 
pháp được lưu chuyển khắp nơi. 

2 Tiếng Phan là Brahma. 

3 Tiếng Phạn là Indra. 

* Sức đại tự tại: sức mạnh không có sự ngăn ngại, có thể làm 
hết thảy mọi việc theo ý muốn. 

20 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


chuyển diệu pháp luân.” Đế“thích cũng kêu nài, Phật 
mới thuận đi thuyết pháp. 

Song ngài còn nghĩ nên đi thuyết pháp ở đâu trước. 
Ngài nghĩ đến bọn Kiểu-trần-như năm người trước dá 
theo ngài tu luyện rất cần khổ, ngài bèn đi đến độ cho 
những người ấy. Nhưng năm người ấy thấy ngài đến, 
bảo nhau rằng: “Người kia trước đã bỏ khổ hạnh, chạy 
theo cái vui thích của sự ăn uống, chắc là không có 
tâm cầu đạo. Nay lại đến đây, chúng ta đừng đứng dậy 
nghênh tiếp.” Năm người ấy bảo nhau như thế, rồi cứ 
ngồi yên, nhưng khi Phật đến nơi, năm người trông 
thấy Phật, thần thái trang nghiêm, bất giác đều đứng 
cả dậy làm lễ chào mừng. 

Phật đem Tứ thánh đế mà thuyết pháp cho bọn 
Kiéu-trán-nhu nghe. Chữ dé (3?) có nghĩa là lời dạy 
chân thật, chân lý. Tứ thánh đế (79 3?) là bốn lời dạy 
chân thật và thiêng liêng. Đại lược ngài nói rằng: “Khổ 
phải nên biết, Tập? phải nên dứt, Diệt* phải nên chứng, 


1 Chuyển diệu pháp luân: Thuyết giảng giáo pháp rất vi diệu. 
? Mọi sự khổ ở đời phải biết nhìn nhận đúng thật, như sanh, 
già bệnh, chết, mong cầu không được như ý, xa lìa người 
yêu dấu, gần gũi người oán hận... đều là những việc khổ, 
mà người đời không chịu nhận ra, vẫn mãi chạy theo những 
niém vui tạm bg để quên di. 
3 Tập: Những nguyên nhân gây ra, dẫn đến khổ đau. 
4 Nguyên nhân gây khổ có thể trừ bỏ, nên khổ có thể được 
dứt trừ. 

21 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


Đạo' phải nên tu.” Hã đã biết được khổ, đã đoạn được 
tập, đã chứng được diệt, đã tu được đạo, thì được Tam- 
miêu Tam-Bồ-đề? Biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu 
đạo là bốn thánh đế: H ai không biết bốn diệu pháp 
ấy thì không sao giải thoát được. Bởi vì bốn thánh đế 
ấy là thật, là chân: Khổ là thật có khổ, tập là thật có 
tập, diệt là thật có diệt, đạo là thật có đạo. 


Bọn Kiểu-trần-như nghe lời thuyết pháp ấy đều 
xa bỏ trần cấu, được Pháp nhãn tinh,’ bèn quy y Phật 
Pháp mà tu đạo, cắt tóc, mặc áo cà sa, thành năm vị 
sa-môn đầu tiên. Từ đó ở thế gian có đủ Tam bảo: Phật 
là Phật bảo, Tứ thánh đế pháp luân là Pháp bảo, năm 
người sa-môn đầu tiên ấy là Tăng bảo. 


Phật cùng năm vị sa-món di thuyết pháp các nơi, 
lấy đạo từ bi mà độ chúng sinh. Tín đồ ngày càng 
nhiều, Tăng hội mỗi ngày một thêm. Phật đặt ra quy 
tắc, chuẩn định mọi việc, tức là Giới luật. Lúc ấy lại 
có các bậc vua chúa cùng các nhà quyền quý ngoại hộ, 
cho nên đạo Phật truyền bá rất nhanh chóng và rộng 
khắp. 


1 Những phương cách để dứt trừ nguyên nhân gây dau khổ 
chính là Đạo, phải tu tập theo đó để được giải thoát. 

2 Tức là quả Phật. 

3 Pháp nhãn tịnh (+48): Mắt pháp trong sạch, người được 
pháp này nhìn nhận các pháp đúng theo bản chất thật của 
chúng, không bị sai lệch. 

22 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


Phật không phân đẳng cấp gì cả, bất cứ sang hèn, 
nghèo giàu, ai có lòng mộ đạo là Phật độ hết. Tất cả 
đệ tử của Phật được chia làm bốn chúng (Tứ chúng). 
Ty-kheo' là những người đàn ông xuất gia tu hành và 
ty-kheo ni là những người đàn bà xuất gia tu hành. 
Ty-kheo và ty-kheo ni lập thành các Tăng hội. Mỗi 
Tăng hội có nhà tỉnh xá để các vị định cư trong 3 tháng 
mùa mưa, gọi là mùa an cư kiết hạ. Còn những tháng 
khác trong năm, các vị thường du phương đây đó để 
vừa khất thực độ nhật vừa giáo hóa chúng sinh. Đó gọi 
là hai chúng xuất gia. 

Ngoài ra, những người nghe Phật thuyết pháp rồi 
tin làm theo nhưng không xuất gia, vẫn sống đời sống 
thế tục với đơn giản nhưng có lòng tu đạo, được gọi 
chung là cư sĩ. Trong số này, đàn ông gọi là ưu-bà-tắc,? 
tức cư sĩ nam, đàn bà gọi là u-bà-dh,3 tức cư sĩ nữ. Đó 
gol là hai chúng tại gia. 

Phật đi thuyết pháp khắp nơi, khi thì ở thành Xá- 
vés khi thì ở thành Vương Xá; khi thì ô Ba-la-nais 


! Tiếng Phạn là Bhikshu. 
2 Tiếng Phan là Upasaka, tức là các vị nam cư sĩ. 
3 Tiếng Phạn là Upasaki, tức là các vị nữ cư sĩ. 
* Tiếng Phan là Sravastr. 
5 Tiếng Phan là Rãjagrha. 
5 Tiếng Phan là Vārāņasī, nay là Béneres. 
23 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


Ngài thành đạo được sáu năm thì về Ca-£y-la' là quê 
nhà để độ cho phụ vương Tịnh Phan và các thân thuộc. 
Về sau thì ngài hay đi lại ở thành Xá-vệ, ở tỉnh xá 
Trúc Viên? và núi Linh Thúu.: Lệ cứ đến mùa mưa thì 
ở yên một chỗ,* sang mùa nắng ráo thì lại đi thuyết 
pháp trong vùng trung lưu sông Hàng.: Ngài đi thuyết 
pháp như thế trong 45 năm. Đến năm ngài đã ngoài 
80 tuổi, ngài đi đến chỗ có hai cây sa-la, gần thành 
Câu-thi-na,° ở lại đó rồi diệt độ, nhập Niét-ban. Phật 
nhập Niết-bàn nhưng Tam bảo vẫn còn ở đời để độ 
chúng sinh. 

Các đệ tử của Phật đi khắp mọi nơi để truyền bá 
đạo Phật, dần dần đạo ấy lan rộng ra khắp các nước ở 
Á Đông. 

Về sau đạo Phật chia ra nhiều tông phái, nhưng 
nhìn chung thì có hai phái lớn là Phật giáo Tiểu thừa? 
và Phật giáo Đại thùa.: 


! Tiếng Phạn là Kapilavastu. 

2 Tiếng Phan là Venuvana-vihãra. 

3 Tiếng Phạn là Grdhrakúta. 

* Tức là lệ an cư, mỗi năm 3 tháng đã nói ở trên. 
5 Tiếng Phan là Ganga. 

5 Tiếng Phan là Kusinagara. 

7 Tiếng Phạn là Hinayana. 

8 Tiếng Phan là Mahayana. 

24 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


Chữ thừa C£) có nghĩa là cỗ xe, ý nói giáo pháp 
là cỗ xe chở người ra khỏi luân hồi. Tiểu thừa là cỗ xe 
nhỏ, lấy nghĩa: ai tu đạo thì tự độ lấy mình, và tu theo 
Thanh văn chứng đến bậc A-la-hán hay Duyên giác 
là cùng. Đại thừa là cỗ xe lớn, lấy nghĩa: người tu đạo 
không những là để độ mình mà còn độ muôn chúng 
sinh, và tu chứng đến bậc Bồ Tát, Phật. 


Trong phái Đại thừa, các vị Bồ Tát tu tập theo tôn 
chỉ tự giác giác tha, nghĩa là không chỉ làm cho mình 
sáng suốt mà còn để làm sáng suốt cho người khác. 
Cho nên các vị Bồ Tát đều phát tâm Bồ-đề để tế độ 
chúng sinh. 

Đó là nói tóm tắt lịch sử của Phật tổ và hai tông 
phái lớn trong Phật giáo, để sau sẽ bàn cho tường tận. 
Còn như đạo lý của Phật giáo thì rộng lắm, không thể 
nói hết được. Đây ta chỉ nói về mấy điều căn bản của 
đạo Phật và xét xem những điều ấy đem ứng dụng ở 
đời thì ích lợi như thế nào. 

Đạo Phật cho việc đời là khổ và chú trọng tìm sự 
giải thoát khỏi cái khổ. Bởi vậy, đức Phật dạy các pháp 
Tứ thánh đếvà Thập nhị nhân duyên. 

Tứ thánh đế là Khổ thánh đế, Tập thánh đế, Diệt 
thánh đế và Đạo thánh đế. Khổ là sự hiển nhiên ai 


! Tiếng Phạn là Bodhisattva. 
25 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


cũng biết là có. Tập là lấy Thập nhị nhân duyên mà 
tìm cái căn nguyên do đâu mà kết tập thành khổ. Diệt 
là dựa theo Thập nhị nhân duyên mà dứt dần từ ngọn 
cho đến cội rễ cái khổ. Đạo là những con đường ta phải 
đi để giải thoát được cái khổ. Ấy là những điều rất 
trọng yếu trong đạo Phật. Vậy ta thử xét xem thế nào 
là khổ, tập, diệt, đạo. 


A. Khó: 


Xét trong đời người, sinh ra là khổ, có bệnh tật là 
khổ, già yếu là khổ, chết là khổ (tức là sinh lão bệnh 
tử khổ), oán ghét không ưa mà phải gặp nhau là khổ 
(oán tắng hội khó), yêu thương mà phải xa lia nhau là 
khổ (ái biệt ly khổ), mong muốn mà không được là khổ 
(cầu bất đắc khổ), mất cái vinh lạc là khổ, đa mang 
phiền não, năm ấm tan hợp là khổ (ngũ ấm xí thạnh 
khổ). Cái khổ ở đời thật là rõ rệt lắm, không ai có thể 
nói là không khổ. 


B. Tập: 


Tập là tụ họp lại và kết tập mà thành ra. Vậy do 
những cái gì tụ họp lại mà thành ra khổ? Đức Thế 
Tôn lấy Thập nhị nhân duyên mà giải cái nghĩa chữ 
tập. Ngài cho là khổ gốc ở vô minh. Vô minh là cái mơ 
màng, mờ tối, nó che lấp cái sáng tỏ bản nhiên. Từ 
vô minh đến già, chết, tất cả có mười hai đoạn. Đoạn 


26 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


này do cái duyên mà thành quả của đoạn kia, rồi quả 
ấy lại do cái duyên mà làm nhân cho đoạn sau nữa, 
cho nên gọi là nhân duyên. Nhân là mầm, duyên là 
dây leo. Bởi mười hai nhân duyên ấy mà chúng sinh 
cứ sinh sinh hóa hóa mãi, sinh ra rồi lại chết đi, chết 
đi rồi lại sinh ra, hết kiếp này đến kiếp này đến kiếp 
khác, giống như nước bể, vì sức gió, vì cái lực bên ngoài 
mà thành có sóng. Sóng nhô lên rồi lại lặn xuống, lặn 
xuống rồi lại nhô lên, không bao giờ ngừng nghỉ. 


Mười hai nhân duyên ấy là: vô minh, hành, thức, 
danh sắc, lục xú, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh và lão tử. 
1. Vô minh là sự mông muội, mờ tối từ lúc vô thi. 
Do vô minh mà có hành. Như vậy, vô minh làm 
nhân cho hành. 


2. Hành là tưởng nghĩ mà hành động tạo tác, thì 
thành ra cái nghiệp, tức là cái nếp, cái tập khí. 
Bởi cái nghiệp mà hành động tạo tác mãi. Do 
hành mà có thức. Như vậy, hành là quả của vô 
minh và lại làm nhân cho thức. 


3. Thức là ý thức, là nhận biết, như biết ta là ta, 
biết ta là một vật hành động tạo tác được. Do 
thức mà có danh sắc. Như vậy, thức là quả của 
hành và lại làm nhân cho danh sắc. 


27 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


28 


4. Danh sắc là tên gọi và hình sắc. Ta đã biết ta là 


riêng một vật, thì phải có tên gọi, có hình sắc 
của ta. Do danh sắc mà có lục xứ. Như vậy, danh 
sắc là quả của thúc và lại làm nhân cho lục xứ. 


5. Lục xứ hay lục nhập là sâu chỗ tiếp xúc với ngoại 


cảnh, tức là sáu giác quan. Ta thường chỉ nói có 
ngũ quan là: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân mà thôi. 
Đạo Phật chỉ thêm một giác quan nữa là ý, tức 
là sự suy nghĩ của mình. Đã có tên, có hình là có 
lục xứ để giao tiếp với ngoại vật. Do lục xứ mà có 
xúc. Như vậy, lục xứ là quả của danh sắc và lại 
làm nhân cho xúc. 


6. Xúc là sự tiếp xúc. Bởi có lục xứ là tai, mắt... nên 


ta tiếp xúc được với những thanh âm, hình sắc... 
của ngoại vật. Do xúc mà có thu. Như vậy, xúc là 
quả của lục xứ và lại làm nhân cho thu. 


. Thụ là cảm thụ, nhận chịu, lĩnh nạp cái ảnh 


hưởng, cái thế lực, hoặc cái thanh âm, hình sắc 
của ngoại vật vào mình. Do thu mà có ái. Như 
vậy, thụ là quả của xúc và lại làm nhân cho ái. 


8. Ái là khát vọng yêu thích, mong muốn, tức là 


lòng tư dục. Do ái mà có thú. Như vậy, ái là quả 
của thu và lại làm nhân cho thú. 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


9. Thủ là nắm lấy, giữ lấy, quyến luyến những sự nó 
làm cho ta sống. Dẫu ta biết sống là khổ, nhưng 
vẫn không bỏ những cái ta muốn lấy để sống, 
cứ theo đuổi để lấy cho được. Do thủ mà có hữu. 
Như vậy, thú là quả của ái và lại làm nhân cho 
hữu. 


10. Hữu là sở hữu, là có, như có cái ta, có sự sống ở 
trong thế gian. Bởi ta ham muốn những cái nó 
làm cho ta sống, cho ta thích, như là: ngũ uán 
(sắc, thụ, tưởng, hành, thức). Vì có ngũ uẩn ấy 
cho nên ta mới có trần dục, nó gây thành cái lậu 
nghiệp. Do hữu mà có sinh. Như vậy, hữu là quả 
của thú và lại làm nhân cho sinh. 


11. Sinh là sinh ra ở thế gian, hoặc ở cõi trời, hoặc 
làm người, làm quỷ, làm súc sinh... Do sinh mà 
có lão tử. Như vậy, sinh là quả của hữu và lại 
làm nhân cho lão tử. 


12. Lão tử là già và chết. Đã sinh ra là phải già 
và chết. Nhưng sinh với tử là hai thể như sáng 
với tối, sấp với ngửa vậy. Sống với chết cứ luân 
chuyển thay đổi nhau. Chết là thể phách, còn 
là tinh anh. Cái tinh anh lia bỏ cái xác đã chết, 
nhưng vẫn lån quân ở trong vô minh, cho nên 
lại mang cái nghiệp mà lưu chuyển chìm nổi ở 


29 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


trong Tam giới và lục đạo, tức là cứ luân hồi ở 
trong thế gian. Bởi vì đạo Phật gọi thế gian là 
gọi gồm cả Tam giới và lục đạo. Tam giới là Dục 
giới, Sắc giới và Vô sắc giới; lục đạo là cõi trời, cõi 
người, a-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Hễ 
còn luân hồi là còn khổ. 


Như vậy tập họp cả mười hai nhân duyên lại, kết 
thành cái dây trói buộc người ta ở trong bể khổ, cho 
nên gọi là tập. 


C. Diệt: 

Diệt là dứt bỏ di. Ta đã thấy rõ cái căn nguyên của 
sự khổ, thấy rõ cái nhân và cái quả của sự khổ, thì ta 
cứ lần lượt dứt bỏ hết các nhân quả ấy. Vậy ta lại lấy 
Thập nhị nhân duyên mà tính ngược lên từ số 12 lên 
đến số một. Ta muốn không có già có chết, thì ta phải 
dứt bỏ cái nhân nó làm cho ta sinh ra ở thế gian. Muốn 
không phải sinh ra ở thế gian, thì phải dứt bỏ cái nhân 
hữu, rồi đến cái nhân thú, nhân ái v.v... Cứ thế mãi cho 
đến cái nhân hành. Dứt được cái nhân hành thì cái 
vô minh phải mất. Vô minh đã mất thì tựa như mặt 
trời sáng rõ ra, đánh tan cả sương mù, thì ta ra khỏi 
đám mờ tối nó làm cho ta lăn lộn ở chỗ khổ. Ta đã thấy 
rõ cái sáng, đã ra khỏi vô minh, thì ta đứng vào chỗ 
yên lặng vui vẻ, như đứng trên tòa sen ở Cực Lạc, mà 


30 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


không phải luân hồi trong cuộc sinh tử nữa. Ấy là ta 
được giải thoát. 


Vậy tính theo Tập đế, từ vô minh trở xuống đến 
lão tử, thì thấy có cái khổ hiển nhiên, rất là chán nản. 
Nhưng tính theo diệt đế, từ lão tử lên đến vô minh, tức 
là dứt được cái căn nguyên của sự khổ, ra được ngoài 
luân hồi, thì thật là sung sướng. Bởi thế cho nên đạo 
Phật vốn gốc ở sự thấy rõ cái khổ, cho thế gian là bể 
khổ, ấy là cái quan niệm tưởng như rất bi quan, rất 
yếm thế. Đến khi tìm được cái đạo giải thoát, thì lại 
thành ra cái quan niệm rất lạc quan, rất vui về việc 
cứu đời. Cũng vì thế mà những bậc đã thành chánh 
quả bao giờ cũng có vẻ yên tĩnh, thanh thản lắm. Trông 
ngay nơi các pho tượng Phật và Bồ Tát, nét mặt thản 
nhiên không có vẻ gì lo sầu hết cả, thật là cái thái độ 
lạc quan lạ thường. 


D. Đạo: 


Đạo là con đường phải theo để được giải thoát. 
Bởi vì có theo con đường ấy thì mới phá được cái khổ. 
Đức Phật vẫn dạy rằng phải lấy trí tuệ sáng suốt mà 
phá sự mê muội. Nhưng muốn có được trí tuệ sáng 
suốt thì phải có sự thực hành mạnh mẽ, mới phá nổi 
những nguồn gốc của sự khổ. Sự thực hành ấy có tám 
con đường chánh gọi là Bát chánh đạo, tức là tám con 
đường để tu cho thành chánh quả. 


31 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


32 


Tám con đường ấy là: 


ll, 


Chánh kiến: Chánh kiến là thấy rõ, biết rõ chân 
lý, không để cái tà kiến che lấp sự sáng suốt của 
mình, khiến cho sự tin tưởng của mình không 
sai lầm. 


. Chánh tư duy: Chánh tư duy là lập chí theo chân 


lý mà suy nghĩ cho đến chỗ giác ngộ được đạo 
chánh. 


. Chánh ngữ: Chánh ngữ là nói những điều đúng 


chân lý, không nói những điều gian tà, giả dối. 


. Chánh nghiệp: Chánh nghiệp là làm những việc 


ngay chánh công bình, không làm những việc 
tàn bạo gian ác. 


. Chánh mạng: Chánh mạng là sống theo con 


đường công chánh, không tham lam lợi lộc mà 
bỏ những điều nhân nghĩa . 


. Chánh tinh tấn: Chánh tinh tấn là cố gắng học 


tập tu luyện cho tới đến đạo, giữ tâm trí cho ngay 
chánh sáng suốt, đừng để những điều tham, sân, 
si, và những tà kiến, vọng tưởng làm cho ta đi 
lầm đường lạc lối. 


. Chánh niệm: Chánh niệm là đem ý niệm của 


mình chú vào đạo lý chân chính, không tưởng 
nhớ đến những điều bạo ngược, gian ác. 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUÓC NHÂN SINH 


8. Chánh định: Chánh định là định cái tâm trí của 
mình vào đạo lý chân chính, không để cái gì lay 
chuyển được. Tức là thu cái tâm trí vào đạo, 
không để tán loạn ra điều khác. 


Vậy theo tám con đường chánh ấy là mình tự trị 
lấy mình, tự giác ngộ lấy mình, để đưa mình đến Niét- 
bàn. 


Đó là mấy điều rất trọng yếu trong đạo lý của 
Phật. Xét trong cái thuyết Thập nhị nhân duyên có 
hai cái nhân duyên rất hệ trọng là hành và ái, ta cần 
phải biết rõ, thì mới hiểu được sự báo ứng và cái luân 
lý của đạo Phật. 

Hành là dịch theo nghĩa tiếng Phan “samskara”. 
Tiếng ấy có nghĩa là hành động tạo tác hay là xếp đặt, 
sửa soạn, kết cấu. Hễ đã có sự hành động tạo tác tất là 
thành ra có cái nếp, cái vết; rồi cứ theo cái nếp, cái vết 
ấy mà sinh hóa mãi. Chữ hành của đạo Phật nói rộng 
ra là bao quát cả vạn vật trong vũ trụ. Nhưng đây hãy 
nói riêng về người cho dễ hiểu. 

Ta sống đời này đây, nhưng ta đã sống kiếp trước 
rồi. Do kiếp trước của ta mà ta có kiếp này. Bởi vì theo 
cái thuyết luân hồi, thì người ta sống hết kiếp này, 
lại sanh ra ở kiếp khác. Mỗi một kiếp của ta là đeo 
theo cái nghiệp ta đã gây ra khi ta sống ở kiếp trước. 


33 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


Bao nhiêu những sự hành động tạo tác của ta đều gây 
thành nghiệp. 

Nghiệp có ba thứ: thân nghiệp, tức là cái nghiệp 
do sự hành động của thân thể mà thành; khẩu nghiệp, 
tức là cái nghiệp do lời nói mà thành; ý nghiệp, tức 
là cái nghiệp do ý niệm tư tưởng mà thành. Sự suy 
nghĩ của ta tuy chưa hiện ra việc làm, nhưng vẫn gây 
thành nghiệp. Bởi thế đức Phật dạy: “Nhất niệm khỏi, 
thiện ác dĩ phân.” Ta sinh ra kiếp này, ta mang theo 
cái nghiệp kiếp trước, để lãnh chịu cho hết cái nghiệp 
ấy. Song cái nghiệp ấy hết, thì cái nghiệp khác lại hình 
thành rồi. Bởi vì có sống là có hành động tạo tác; có 
hành động tạo tác là gây ra nghiệp, lại đeo bám theo 
ta để khiến ta phải đi vào con đường mà sự hành động 
tạo tác ấy đã tạo quen thành lối. 


Cái nghiệp do hành mà thành ra đó, tiếng Phạn 
gọi là “karma”, Hán dịch là lậu nghiệp, nghiệp báo 
hay là nghiệp, nói nôm na thì đó là một thứ nợ tiền 
kiếp. Cái nghiệp ấy là một cái công lệ chung của tạo 
hóa. Vạn vật không có vật nào tránh khỏi, dù là thần 
thánh cũng vậy. Chỉ khi nào thành Phật rồi, đã phá 
được vô minh, thì cái nghiệp ấy không có mầm mà sinh 
nảy ra được nữa, là tự nó phải hết. Còn các vật ở trong 
vô minh, thì vật nào cũng có nghiệp. Người làm điều 


1 Một niệm vừa khởi, thiện hay ác đã phân rõ rồi. 
34 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


lành, điều tốt thì có cái nghiệp tốt để báo ứng cho điều 
lành, điều tốt; người làm điều ác, điều xấu thì có cái 
nghiệp xấu để báo ứng cho điều ác, điều xấu. Xấu hay 
tốt, dí hay lành đều là tự mình làm ra, rồi tự mình 
được hưởng hay phải nhận chịu lấy, chứ không có thần 
thánh hay ông trời nào có thể giúp mình tránh được 
cái nghiệp chính mình đã gây ra. Như thế, nghiệp là 
cái đạo báo ứng tự nhiên chí công. Bởi thế có câu rằng: 


Đã mang lấy nghiệp vào thân, 
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.! 


Người nói câu ấy thật đã hiểu rõ đạo Phật lắm. 


Ở đời, ta thấy có người rất tàn ác, mà lại được 
hưởng mọi điều phú quý, có người rất từ thiện mà phải 
chịu mọi điều cực khổ, đến nỗi rằng ta ngờ là không có 
nhân quả gì cả, hoặc là nhân quả rất không công bằng. 
Đó là vì ta không biết rằng họa hay phúc đều tự ta gây 
ra; mà ta đã gây ra, thì ta phải tự nhận chịu. Người 
kia tàn ác mà hưởng phú quý là vì kiếp trước đã tạo 
cái nghiệp tốt, bây giờ được hưởng cho hết cái nghiệp 
ấy. Việc tàn ác bây giờ thành ra cái nghiệp về sau, thì 
rồi sau mới phải chịu. Người nọ từ thiện mà phải cực 
khổ, là chính mình phải chịu cái nghiệp xấu đã gây ra 
khi trước; còn việc làm từ thiện bây giờ lại gây ra cái 


1 Truyện Kiểu (Nguyễn Du). 
35 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


nghiệp tốt, nhưng phải để cho hết cái nghiệp xấu trước 
đã, rồi mới được hưởng cái nghiệp tốt này. 

Tôi tưởng người nào đã hiểu cái lẽ báo ứng ấy thì 
dẫu khổ sở thế nào cũng không chán nản, là vì ta phải 
trả cái nợ của ta đã mắc khi trước. Trong khi trả nợ ấy, 
ta chỉ phải lo làm thế nào cho kiếp sau được nhẹ nợ. 
Như thế là người ta sinh ra ở đời tuy phải chìm nổi ở 
trong bể khổ, nhưng vẫn hoàn toàn tự do trong việc tự 
tạo ra những sự họa phúc cho chính mình. 


Cái tu do ấy còn có cái nghĩa rộng hơn nữa là không 
những chỉ gây lấy họa phúc trong bể khổ mà thôi, còn 
có thể cho ta thoát khỏi ra ngoài bể khổ. Nếu ta biết tu 
đạo để phá được vô minh che lấp, thì ta sẽ được thánh 
thơi ở ngoài tạo hóa và tiêu dao ở nơi bất sinh bất diệt, 
tức là cõi Niết-bàn vậy. 

Trong những cái vòng dây nó thắt chặt ta vào cái 
nghiệp, có cái vòng ái là thắt chặt hơn cả. Đây ta phải 
hiểu chữ ái cũng như chữ nghiệp, đều mang nghĩa 
khác với chữ nghiệp và chữ ái dùng trong sách Nho. 
Ở trong sách nhà Phật, thì nghiệp là lậu nghiệp, là 
nghiệp báo; còn ái là sự yêu thích mong muốn tài sắc 
danh lợi, tức là cái tư dục của người ta. Khi ta đã có 
lòng yêu thích mong muốn ấy, thì ta cố lăn lộn vào 
những chỗ để được thỏa cái ý muốn của ta. Ta đã lăn 
lộn vào chỗ ấy, tất là sự hành động của ta lại gây ra 
cái nghiệp tương đương nó trói buộc ta vào vòng sinh 
36 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUÓC NHÂN SINH 


tử. Ta càng hành động theo cái tư dục bao nhiêu, cái 
nghiệp của ta lại nặng nề về đường tư dục bấy nhiêu. 
Bởi thế cho nên đạo Phật rất chú ý ở chỗ dứt ái. Đã dứt 
được ái, thì các khúc dây khác đều tự khắc lỏng ra, mà 
rồi đến cái hành cũng mất cái sức mạnh về đường gây 
ra nghiệp. Cái hành đã mất cái sức mạnh ấy, thì cái 
nghiệp cũng nhẹ dần. Vì hành mà không theo tư dục 
thì nghiệp dẫu có cũng là nhẹ và tốt. Thành thử lâu 
dần ta phá được vô minh. Vô minh đã phá thì cái sáng 
tỏ chân thật tự nhiên hiển hiện ra. Cái sáng tỏ chân 
thật ấy là mục đích lớn của đạo Phật. Có cái sáng tó ấy 
thì mới qua được bến mê, vượt được bể khổ. 


Đạo lý của Phật giáo nói rộng ra về đường triết 
lý còn có những thuyết như duy thức, chân như, thái 
hư, pháp thân v.v... nhưng thuyết nào cũng chú trọng 
ở sự cầu được giải thoát ra khỏi cái khổ. Cho nên cái 
phương pháp thực hành là cốt ở ngũ giới và lục độ, bao 
quát cả hai phương diện hướng nội và hướng ngoại. 


Hướng nội là chú trọng vào sự tự mình ngăn phòng 
những điều xấu ác, gây tổn hại cho mình và cho người 
khác; hướng ngoạ! là chú trọng vào sự thực hành, làm 
những điều từ thiện, ích lợi cho mình và cho người 
khác. 

Làm những điều hướng nội thì có ngũ giới, tức là 
năm điều răn: 


37 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


1; 


Bất sát: nghĩa là không giết hại. Không giết hai 
nghĩa là để cho mọi vật đều được sống trọn vẹn 
cái số kiếp của nó. 


. Bất đạo: nghĩa là không trộm cướp, tức là không 


làm điều phi nghĩa mà lấy của người khác. 


. Bất tà dâm: nghĩa là không gian dâm, chỉ quan 


hệ chính đáng một vợ một chồng. Không gian 
dâm thì sự giao thiệp ở đời không có những điều 
trắc trở để đến nỗi lắm khi gây ra những điều 
đắng cay chua xót. 


. Bất vọng ngữ: nghĩa là không nói dối, không bịa 


đặt ra điều nọ chuyện kia sai sự thật, không vu 
oan giá họa cho al. 


. Bất ẩm tửu: nghĩa là không uống rượu. Không 


uống rượu, vì rượu chè say sưa thì loạn mất trí 
khôn, không giữ được tỉnh thần sáng suốt, thành 
ra lắm khi vì say sưa mà làm lắm sự tai hại. 


Năm điều răn ấy chỉ cốt để ngăn giữ cái ái, tức là 
cái tư dục của mình, để không xảy ra những việc có 
thể làm tổn hại cho kẻ khác và có thể gây thành cái 


nghiệp xấu cho mình. Song năm điều ấy không giúp ta 
tích lũy công đức. Muốn tích lũy công đức ngày càng 
sâu dày thêm, thì ta phải thực hành những điều tích 


38 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


cực như luc độ, tức là sáu phép tu để đưa ta ra khỏi 
bến mê. 

1. Bố thí. Bố thí là đem công, đem của mà cứu giúp 
người. Đố thí có hai loại: một là tài thí, là dem 
tiền của cơm gạo mà cứu giúp người ta trong lúc 
đói khổ. Sự bố thí ấy thì tùy sức mà làm, miễn 
là tự mình bỏ được lòng tham lận mà sẵn sàng 
giúp cho người khác được vui vẻ. Hai là pháp 
thí, là đem tài trí của mình mà thuyết phục, 
hướng dẫn người khác làm điều lành, điều phải, 
hoặc lấy cái lòng thanh tịnh ngay chính mà mở 
rộng con đường trí tuệ cho người khác. Người 
làm những việc pháp thí là vì lòng từ bi bác ái 
mà làm, chứ không có ý muốn khoe khoang, cầu 
danh cầu lợi. 


` PE * ~, ~ Je , ^ Y R Y Ae 
2. Trì gii: là giữ vững các điều rán để ngăn những 
việc ác, cốt nhất là ngăn những điều ác do ở 
thân, miệng và ý của mình mà ra. 


3. Nhẫn nhục: Nhẫn nhục là pháp đối trị sự tức 
giận nóng nảy. Nhẫn nhục có hai loại: một là 
sinh nhẫn, là chịu nhẫn về sự sống ở đời, không 
có trễ nải lười biếng, không vì tức giận mà chửi 
mắng, đánh đập, hoặc là thù oán người khác. 
Hai là pháp nhẫn, là khi mình phải chịu sự lo 


39 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


buồn trong tâm trí nhưng vẫn cứ yên cứ nhẫn, 
không lấy điều ấy làm oán giận lo phiền. 


4. Tĩnh tấn: Tinh tấn là sự nỗ lực, cố gắng hết sức 
mà làm điều lành điều phải. Tinh tấn cũng có 
hai loại: một là thân tinh tán, là thân mình chịu 
khó nhọc để chăm lo làm điều thiện. Hai là tâm 
tỉnh tấn, là cái lòng làm điều thiện lâu thế nào 
cũng không chán nản, khó thế nào cũng không 
thoái chí. 


5. Thiền định: Thiền định nghĩa là tĩnh lự, tức là 
chuyên tâm nhiếp niệm, tập chú vào một điều 
gì, không tán loạn chạy theo những điều khác. 


6. Bát-nhã: Bát-nhã là do chữ Phạn Prajna, Hán 
dịch là trí tuệ, soi rõ hết thảy trong thế gian và 
thông đạt hết thảy các lẽ. 


Những pháp tu của đạo Phật thì rất nhiều, rất 
rộng, nhưng đại khái đều cốt yếu dựa trên ngũ giới và 
lục độ. Ngú giới là bước đầu thúc liễm thân tâm của 
người tu tập, dù là xuất gia hay tại gia. Người muốn 
tu tập thì trước hết phải thọ giới. Ai không thọ giới thì 
không thể dựa vào đâu để bắt đầu sự tu tập. 


Còn lục độ là các pháp tu tập dành cho tất cả mọi 
người, từ người mới bắt đầu bước vào cửa Phật cho đến 


40 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUÓC NHÂN SINH 


những bậc tu hành đã đắc đạo. Những bậc Bồ Tát khi 
đã tu được hoàn toàn nhân lục độ, thì được quả Niết- 
bàn. 


Đó là những khuôn phép của người tu hành theo 
đạo Phật. Nếu như chân chánh tu hành theo đúng như 
thế, cũng phải trải qua biết bao nhiêu kiếp mới lên đến 
bậc Bồ Tát, huống chi người thường đã dễ đâu thành 
thánh, thành Phật ngay được! Song nếu đem những 
điều ấy ra ứng dụng ở đời, thì dẫu chưa dám mong 
được giải thoát ra khỏi luân hồi, nhưng ta cũng có thể 
tạo được cái nghiệp tốt cho ta và làm cho người khác 
giảm nhẹ biết bao khổ não. Vậy lấy một mặt nhân sinh 
mà suy, thì những điều ấy thật là một cái nền luân lý 
rất hay cho xã hội. 

Hãy xem như ngũ giới thì bất kỳ ở vào thời đại nào 
hay xã hội nào cũng phải có một cái luân lý, mà không 
có luân lý nào lại không ngăn cấm sự tàn ác giết hại, 
sự trộm cướp và sự gian dâm giả dối cùng sự say mê 
cuồng dại. 


Ấy là nói về đường tự tu tỉnh lấy; còn về cách giúp 
người, thì phép tu lục độ đã là đủ lắm. Thí dụ như bố 
thí, dù là tài thíhay là pháp thí, đều là những việc rất 
cần ở trong xã hội. Có tài thí thì mới có người bỏ tiền 
của ra mà làm việc phúc đức này, lập hội thiện kia; 
có pháp thí thì mới có những người đem cái học thức 


41 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


của mình mà truyền bá ra, để mọi người đều biết mà 
hưởng được những sự ích lợi. 


Nhẫn nhục hay tinh tấn cũng vậy, nếu không có 
những đức ấy, thì bao nhiêu công việc khó khăn to lớn 
đều không sao làm được. Người nào đối với bên ngoài 
không có nhẫn nhục và đối với tự tâm không có tỉnh 
tấn, đều là người làm hỏng việc cả. 

Ấy là nói đại lược những cái đức tính của người 
thường cần phải có, thì mới thành người hay, người 
tốt. Còn như những người đã chân thật tu hành theo 
phép nhà Phật, tất phải là người có tính khí rất cương 
kiện và có tư cách rất đặc biệt thì mới có thể thấy được 
đạo. 


Xem đạo lý và phương pháp thực hành của Phật 
giáo như đã bàn trên, thì đạo Phật trước sau cầu lấy 
cái trí hiểu biết mà phá sự mê mờ. Về đường luân lý 
thực tiễn, thì lấy cái sức mạnh tự do của mình mà giải 
thoát lấy chính mình. 


Phật là bậc đại giác đã được cái trí tuệ sáng suốt 
chân thật rồi, bảo đường chỉ nẻo cho chúng sinh để ra 
khỏi chỗ mù mịt tối tăm. Phật cứu độ chúng sinh cũng 
giống như người khỏe mạnh thấy những kẻ già yếu ốm 
đau, đi một mình không được, thì dắt cho mà đi; hoặc 
như người lái thuyền thấy có đám người đang đắm 


42 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


đuối ở chỗ sóng gió, liền ghé thuyền lại cứu vớt để chở 
sang bến yên ổn. Song tự mình có muốn di tới nơi, thì 
mình phải cố gắng mà đi, rồi người khác mới dắt được 
mình đi, hoặc tự mình có muốn đến chỗ yên ổn, thì 
mình phải cố sức bơi lên, rồi người khác mới vớt được 
mình lên thuyền. 

Đạo Phật không phải là chỉ để ai có lễ bái cầu 
nguyện thì Phật mới độ, mà ai không lễ bái cầu 
nguyện thì Phật bỏ. Người lễ bái cầu nguyện suốt đời 
mà cứ theo tư dục làm điều tàn ác, thì dầu Phật là bậc 
có thần thông quảng đại, nhưng người ấy không biết 
tu tỉnh mà bỏ điều ác, làm điều lành, thì Phật cũng 
không sao cứu độ được! 


Ta lễ bái cầu nguyện là để trong lòng được an ổn, 
tựa như người mắc nạn mà biết có người sắp đến cứu, 
thì cái sức mạnh của mình có thể tăng lên bội phần mà 
chống với nạn khổ. Chú nếu tự để mình chìm đắm đi 
mà lại mong Phật cứu thì cứu làm sao được! 


Vậy theo đạo Phật là tự cái tâm mình phấn chấn 
lên mà làm điều lành điều phải, tự mình có sức mạnh 
để phá cho hết những cái nó trói buộc mình vào chỗ 
khổ. Bởi thế người chân chánh theo đạo Phật là người 
có cái tâm lực rất cương kiện, lòng dạ vững bền như 
gang như sắt. Cũng vì thế mà đạo Phật thường hay 
dùng bốn chữ dũng mãnh tỉnh tấn. Dũng mãnh tinh 


43 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


tấn để giải thoát. Dũng mãnh tinh tán để cứu người. 
Dũng mãnh tinh tấn để phá cái mê, trừ cái hại. Người 
ta đã có cái đức dũng mãnh tinh tấn thì không bao g1ờ 
chịu đứng lùi lại mà thua kém người khác, không bao 
giờ lười biếng, trễ nải, không bao giờ ham mê vật dục, 
có thể giam hãm mình vào những nơi tối tăm dơ bẩn. 


Cũng bởi có cái đức dũng mãnh tinh tấn ấy, cho 
nên đức Bồ Tát Quán Thế Âm vì lòng từ bi mà phát 
thệ rằng: “Hễ ở trần gian mà còn có cái khổ, thì dầu 
phải đợi đến mấy muôn kiếp nữa, ta cũng ở lại mà cứu 
giúp chúng sinh chứ không vào Niết-bàn thành Phật. 
Bất kỳ ở đâu mà có con ruói con bọ phải khổ là có ta ở 
đó.” Từ bi thay cái lòng cứu thế của đức Quán Âm! Ta 
chịu cực khổ ở chốn bụi trần này, mà nghe lời từ bi ấy, 
tựa như đang bị cơn lửa hồng nung nấu, được ngọn gió 
mát quạt vào người; tựa như đang đau đón, được giọt 
nước cam lộ nhỏ vào chỗ đau, khiến ta lại hăng hái mà 
vật lộn với đời để ra khỏi chỗ đau, chỗ khổ. 


Đạo Phật về đường tỉnh thần thì mạnh mẽ như 
thế, về đường từ bi thì rộng rãi bao la như thế. Giá 
như người đời hiểu được rõ và biết đúng thì rất có lợi 
cho sự tiến thủ. Đạo ấy có thể rèn luyện nên nhiều đức 
tính: như là đối với người với vật thì có lòng nhân từ, 
đối với công việc làm thì rất chuyên cần mạnh mẽ, đối 
với tư tưởng thì rất sáng suốt, đối với sự tín ngưỡng 


44 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUÓC NHÂN SINH 


thì không mê muội, đối với cuộc đời thì rất trọng sự 
hòa bình. 


Đối với toàn thể cuộc nhân sinh, đạo Phật lại có 
cái thần lực rất linh diệu là làm cho người ta vơi được 
bao nhiêu những nỗi khổ não trong lòng. Là vì người 
ta sinh ra ở đời, lẽ tất nhiên là phải vật lộn với đời, mà 
đã vật lộn với đời tất là phải mắc vào vòng tình dục, 
nó làm cho ta hôn mê đi, tưởng danh là thật danh, lợi 
là thật lợi. Ngò đâu danh với lợi ở đời đều là những cái 
ảo ảnh làm mồi nhử ta vào đống lửa hồng mà hun đốt 
ta mãi. Nhờ có đạo Phật làm cho ta tỉnh ra, thấy rõ cái 
thật, cái giả, thì dù ta có hăng hái mà làm việc đời để 
trả nợ đời, ta cũng không say đắm ở những sự hư vọng 
nó ràng buộc ta, mà lúc nào ta cũng ung dung tự do 
để điều khiển cái tâm thần của ta và trừ bỏ hết tháy 
những điều phiền não. 

Bởi thế, người nào đã đạt được đạo lý của nhà Phật 
thì bao giờ cũng thản nhiên, không cho việc đời là chán 
nản, không lấy sự đắc thất làm lo buôn, không bị cái 
lửa tình dục nó hun đốt được. Ta vui lòng làm điều 
lành, điều phải là ta biết có chư Phật soi tỏ cái tâm ý 
của ta, và vẫn ở bên cạnh ta để nâng đỡ, cứu giúp ta 
và chứng minh cái lòng thành thật của ta. Nhờ có thần 
lực ấy của Phật, cho nên ta có cái sức mạnh để làm 
việc giúp đời mà không vướng víu với tình dục. 


45 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


Đạo Phật mà hiểu đúng như thế thì thật là một 
đạo rất ung dung thư thái, mà vẫn có cái tiềm lực rất 
mạnh và rất hay. Một tôn giáo mà có những đức tính 
như thế, thật đáng quý lắm vậy. 


Song ta phải biết rằng: “Nhân năng hoằng đạo, 
phi đạo hoàng nhân”, nghĩa là: Người có thể mở rộng 
được đạo, chứ không phải đạo mở rộng được người. Đạo 
vốn là hay, nhưng mà người không hiểu hết nghĩa lý, 
không cố sức làm cho đạo sáng rõ ra, thì lâu dần cũng 
thành mờ tối. Đạo Phật cũng vậy, đạo Nho cũng vậy, 
không bao giờ ra được ngoài cái công lệ ấy. Vậy đạo 
hay, dở cũng là tại người ta. Người mà tỉnh khôn thì 
dù đạo có điều dở rồi cũng thành ra hay; người mà khờ 
dại thì dù đạo có hay thế nào rồi cũng hóa dở. Điều đó 
ta nên chú ý mà suy nghĩ cho kỹ. 

Thưa các ngài! 

Người ta ở đời chỉ có hai con đường là mê với ngộ. 
Mê rồi thì mỗi ngày một tối tăm lại, ngộ rồi thì càng 
ngày càng sáng tỏ ra. Đạo Phật nói tóm lại chỉ có mấy 
lời: mục đích là chuyển mê khai ngộ. 

Chuyển mê là làm cho người ta thoát khỏi cái mê 
tình trong Tam giới, khai ngộ là chuyển mó cái tâm 
nhãn đại ngộ để được có đại Bó-dé và được chứng đại 
Niết-bàn. Phương pháp là: “Bao nhiêu điều ác thì 


46 


PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH 


không làm, bao nhiêu điều thiện thì phải làm hết; 
tự mình phát giữ cái tâm ý của mình cho ngay chính 
trong sạch. Ấy là lời dạy của chư Phật.” 


Vậy tôi thiết tưởng rằng: Nếu ta biết theo cái tỉnh 
thần của Phật giáo mà sửa bỏ những cái tệ tục và 
những điều mê tín đi, thì rồi dám chắc có nhiều điều 
ích lợi. Nhưng ta phải biết rằng: việc tu đạo cũng như 
việc trồng cây. Trồng cây mà đã có cái mầm tốt, thì 
phải chọn chỗ đất tốt, rồi ngày ngày chăm nom bón 
tưới, hễ thấy cỏ xấu mọc lên, thì nhổ ngay đi, đừng 
để nó làm hại cái mầm ấy. Như thế rồi tất có ngày cái 
mầm ấy thành ra cây to bóng mát, nhiều hoa sai quả. 
Ấy là cái hy vọng của chúng tôi, mà chắc cũng là cái hy 
vọng của tất cả bà con trong Hội ta vậy. 


Nam-mô A-di-da Phật. 


1 Kinh Đại Bát Niết-bàn: “Chư ác mạc tác, chúng thiện 
phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo.” 


47 


48 


THUYÉT THẬP NHI NHÂN DUYÉN 


Nam-mó A-di-da Phát, 
Thua các cu, 
Thưa các dao hữu, 


Hội Phật giáo đặt ra cuộc diễn giảng hằng tháng 
này chủ ý là đem giáo lý của đạo Phật mà bày tỏ ra 
để mọi người ai nấy đều hiểu rõ đến chỗ sâu xa mà tin 
theo một cách chánh đáng. Nhưng vì đạo Phật là một 
đạo rất phong phú về tư tưởng và rất cao siêu về nghĩa 
lý, cho nên càng bàn càng rộng, càng nói càng nhiều, 
các lý thuyết liên miên bề bộn không biết đâu là cùng 
tận. Nếu ta không lựa lọc lấy những điều cốt yếu mà 
giảng giải cho phân minh rõ ràng thì tôi e rằng không 
mấy người theo đạo Phật mà thật hiểu được đạo Phật. 

Ta đã tin theo một đạo thì lẽ nào lại lờ mờ không 
biết rõ phần tinh túy của đạo ấy là thế nào, cứ thấy 
người ta nói như thế nào thì làm theo như thế ấy, rồi 
để cái thói quen nó sai khiến, để lòng tư dục nó che 
lấp, tin theo những điều huyén hoặc, làm những điều 
nhảm nhí, điên cuồng, dại dột, mất cả cái bản tính 


49 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


sáng suốt có sẵn ở trong lòng ta? Sự tin theo như thế 
lại thành ra sự mê tín, chứ không phải là sự chuyển 
mê khai ngộ như cái mục đích chính của đạo Phật nữa. 
Bởi thế, thiết tưởng ta nên đem cái phần cao thâm 
trong lý thuyết của Phật giáo mà bàn luận, trước là 
cho đúng với cái mục đích của Hội, sau để cùng nhau 
hiểu rõ cái tôn giáo mà ta đã tin theo. 

Đạo Phật là đạo gồm cả hai phương diện: thế gian 
và xuất thế gian, tức là cái đạo xét rõ thế gian là thế 
nào để tìm cách giải thoát ra ngoài thế gian. Đạo ấy 
đặt căn bản một phần trên thuyết Thập nhị nhân 
duyên, là câu chuyện tôi xin nói hầu các cụ và các đạo 
hữu hôm nay, mà ở bài trước tôi đã nói qua một cách 
dal cương. 

Thuyết Thập nhị nhân duyên này mà xét cho đến 
nơi đến chốn, thì cũng có phần khó thật. Nhưng ta có 
tới chỗ khó, thì ta mới thấy rõ cái hay cái đẹp. Nói đến 
đây, tôi lại nhớ một câu của nhà văn hào nước Pháp: 
“Có cắn võ cái xương, thì mới hút được cái tủy ngon.” 
Cán võ cái xương để hút lấy cái tủy ngon, ấy là một 
điều tỷ dụ bảo ta phải chịu khó, phải mất công phu 
mới được hưởng cái ngon cái lành. Vậy tôi xin đem một 
câu chuyện nói về cái lý thuyết rất khó để hiến các đạo 
hữu, và xin các đạo hữu đem lòng nhẫn nại mà cố hiểu 
lấy một điều rất đáng hiểu trong Phật giáo. 


50 


THUYÉT THÁP NHI NHÁN DUYÉN 


Thưa các dao hữu, 


Cái đạo của đức Phật Thế Tôn Thích-ca Mâu- 
ni lập ra ở Ấn Độ khi xưa, những điểm cốt yếu đều 
nằm trong các thuyết Tứ thánh đế và Thập nhị nhân 
duyên. Đó là phần đặc biệt của đạo Phật, mà Phật tổ 
đã khởi xướng lên trước tiên. Còn những thuyết bàn về 
luân hồi, về nghiệp báo, đều đã có từ trước khi có đạo 
Phật. Đức Thích-ca sở dĩ xướng lên cái thuyết ấy mà 
lập một học phái khác, là vì thuở bấy giờ đa số người 
Ấn Độ có cái quan niệm yếm thế, cứ say đắm vào cái 
tư tưởng siêu việt ra ngoài cuộc nhân sinh, và đi tìm 
những sự tu hành rất khổ hạnh để cầu lấy hạnh phúc 
được sinh ra ở cõi trời, cho khỏi phải luân hồi ở cõi trần 
gian. Chính ngài khi mới xuất gia cũng từng tìm học 
theo các phái đang thịnh hành thuở ấy. Sau sáu năm 
tu khổ hạnh, ngài thấy sự tu hành ấy không có kết quả 
gì, ngài mới bỏ đến ngồi ở gốc cây Bồ-để, theo trung 
đạo, nghĩa là theo cái đạo vừa phải, không chạy theo 
sự hưởng thụ sung sướng nhưng cũng không ép xác 
khổ hạnh, giữ việc ăn uống vừa phải để có đủ sức khỏe 
mà suy nghĩ cho ra cái duyên do của sự sống chết ở đời. 

Ngài ngồi ở gốc cây bó-dé trong 49 ngày, suy xét 
các lẽ của tạo hóa, mới tìm thấy rõ bốn điều chân thật 
và cái căn nguyên của sự sanh tử. Ấy là từ đó ngài 
thành chánh quả và được cái đạo A-náu-da-la Tam- 


51 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


miệu Tam-Bó-dé, tức là cái đạo Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. 


Phật đã đắc đạo rôi, ngài nghĩ nên dùng phương 
tiện mà dạy cho chúng sinh hiểu được đạo giải thoát, 
để đưa chúng sinh ra ngoài cái khổ luân hồi. Ngài biết 
rằng những thuyết viễn vông của các học phái Bá-la- 
môn không có ích gì cho đời, nên ngài chỉ nhằm vào sự 
thực nghiệm có nghĩa lý chắc chắn mà giải quyết vấn 
đề sinh tử của chúng sinh. Ngài cho rằng chư thiên 
và các bậc thần thánh không phải là không có, song 
những bậc ấy dù có trường thọ đến mấy muôn năm đi 
nữa, rồi cũng không ra khỏi vòng sinh diệt. Vậy thì 
chư thiên hay thần thánh vốn chưa tự giải thoát lấy 
mình, còn giải thoát được cho a1? Bởi lẽ ấy cho nên đạo 
của Phật không lấy sự cầu nguyện ông trời hay thần 
thánh làm trọng, không nương dựa vào cái sức thiêng 
liêng nào ở ngoài cái tâm của mình, và chỉ nhằm lấy 
cái sức tự cường của chính mình mà giải thoát lấy 
mình. Đó là điểm đặc biệt của đạo Phật, không có tính 
y lại, không có sự mê tín, chi tự mình phấn chấn vươn 
lên chống chọi với chướng ngại, để thoát ra ngoài cái 
lưới bao trùm của vòng sinh diệt. Cái đạo ấy thật là 
độc nhất vô nhị trong thế gian, khiến người ta có được 
tính tự cường tự lập để mà cứu mình và cứu người. 

Nhưng muốn tìm được lối thoát ra khỏi vòng sinh 
diệt, thì ta cần phải biết nguyên lý sinh diệt là thế 


52 


THUYÉT THÁP NHI NHÁN DUYÉN 


nào. Vậy nên lúc đầu đức Phật chú trọng vào thuyết 
Thập nhị nhân duyên, xem đó như là cội nguồn của 
thế gian. Thế gian sở di có là bởi có nhân với có duyên. 
Cái nhân nhờ có duyên mới phát triển được mà thành 
qua. Tự thân quả ấy lại làm một cái nhân khác, phát 
triển thành quả khác... rồi cứ nối tiếp như thế mà sinh 
sinh hóa hóa mãi. Vậy nên đạo của Phật chỉ nhận ở 
trong vũ trụ có sự biến hóa vô thường mà thôi, chứ 
không nhận có một vị trời, thần nào sáng tạo ra vạn 
vật cải 


Xem trong sách Thành duy thức luận nói rằng: “Có 
người cố chấp là có Đại tự tại thiên, là bản thể chân 
thật, bao hàm khắp cả và lúc nào cũng thường định, 
sinh ra các pháp. Sự cố chấp ấy không có lý. Vì sao? Vì 
nếu cái pháp mà sinh ra được, tất là không thường; mà 
những cái không thường, thì tất không bao hàm khắp 
cả; những cái không bao hàm khắp cả là không chân 
thật. Cái thể mà thường và bao hàm khắp cả, thì có đủ 
mọi công năng, đáng lẽ là khắp hết thảy mọi nơi cùng 
ngay một lúc sinh ra hết thảy chư pháp. Chứ lại đợi 
đến có cái duyên, mới sinh ra được, thì là trái với cái 
luận nhất nhân.” 

Sách Thập nhị môn luận nói rằng: “Ví bằng Tự tại 
thiên tạo tác ra chúng sinh, thì không lẽ lại đem cái 
khổ mà phú dữ cho con là chúng sinh. Vì vậy không 


53 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


nên nói là Tự tại thiên tạo tác ra chúng sinh. Đã là tự 
tại, thì đáng lẽ không có sự nhu dụng gì cả; nếu vì có 
sự nhu dụng mà tạo tác ra chúng sinh, thì không gọi 
được là tự tại. Nếu không có sự nhu dụng, thì biến hóa 
tạo tác ra vạn vật như trò trẻ con để làm gì? Nếu tự tại 
tạo tác ra chúng sinh, thì ai tạo tác ra tự tại? Nếu tự 
tại tự tạo tác lấy mình, thì không phải, cũng như vạn 
vật không thể tự tạo tác lấy mình được. Nếu lại có kẻ 
khác tạo tác ra mình thì không gọi được là tự tại nữa. 
Nếu là tự tại tạo tác ra vạn vật, thì tạo tác vạn vật ở 
chỗ nào? Chỗ ấy là chỗ của tự tại tạo tác ra, hay là của 
kẻ khác tạo tác ra? Nếu là của tự tại tạo tác ra, thì chỗ 
ấy ở đâu? Nếu ở chỗ khác, thì chỗ khác ấy a1 tạo tác ra? 
Như thế thì vô cùng. Nếu là kẻ khác tạo tác ra, thì lại 
là có hai tự tại, việc ấy không thể nào có được. Vậy nên 
vạn vật ở trong thế gian không phải do tự tại tạo tác 
ra. Nếu tự tại tạo tác ra vạn vật, thì ngay từ lúc đầu là 
nhất định chứ lẽ nào lại biến đổi: ngựa là con ngựa cứ 
thường mãi không biến; người là con người cứ thường 
mãi không biến; nay [vạn vật] lại theo nghiệp mà biến 
đổi, thì nên biết là không phải của tu tai tạo tác ra. 
Nếu tự tại đã tạo tác ra vạn vật, thì tức là không có 
tội phúc, thiện ác, xấu đẹp; những điều ấy đều ở ngoài 
đến cả. Mà thực là có tội phúc, cho nên không phải là 
tự tại tạo tác ra vạn vật. Nếu không có nhân duyên mà 
là tự tại, thì nhất thiết chúng sinh cũng là tự tại mới 


54 


THUYÉT THẬP NHỊ NHÂN DUYÉN 


phải. Nhưng thật thì không thế. Vậy nên biết rằng 
không phải tự tại tạo tác. Nếu tự tại lại do cái khác 
mà có, thì cái khác lại do cái khác nữa, như thế thì 
vô cùng; vô cùng thì không có nhân. Có các thứ nhân 
duyên thì nên biết vạn vật không phải tự tại sinh ra...” 

Sách Du-già luận cũng có nhiều chỗ bác cái lẽ cho 
tự tại làm nhân cho vạn vật, nghĩa là làm cái gốc, cái 
nguyên nhân của vạn vật. 


Những lời chứng nghiệm ấy đủ rõ là Phật tuy 
nhận có Phạm thiên' là chủ té trên trời, nhưng không 
nhận Phạm thiên là đấng tạo tác ra vạn vật. Phật cho 
rằng các vị thần lớn ở trên cõi trời tuy có ngôi cao, 
nhưng vẫn còn ở trong Tam giới, tức là còn phải ở trong 
vòng sinh diệt của vũ trụ. Vậy nên sách Phật thường 
hay chép rằng Phạm thiên, Đế-thích xuống cầu Phật 
thuyết pháp để cho trời và người được giải thoát. 

Cái cuộc sinh diệt mà các vị thần lớn trên cõi trời 
cũng không tránh khỏi đó, là căn nguyên bởi đâu? Bởi 
cái lẽ mờ tối (vô minh) nó gây ra duyên và nghiệp, làm 
cho cái chân thể đang yên lặng sáng suốt mà thành 
ra có hình và sắc, có còn có mất, có đau có khổ; làm 
cho đang tuyệt đối tịch tĩnh mà thành ra tương đối 
vô thường. Cái tương đối vô thường ấy thay đổi mà có 
mãi, là bởi cái nhân duyên cứ tiếp tục mà sinh sinh hóa 


1 Tiếng Phan là Brahma. 
55 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


hóa. Đó là cái thuyết căn bản của đạo Phật nói về thế 
gian. Tuy về sau đạo Phật có nhiều tông phái, nhưng 
không có tông phái nào vượt qua được cái thuyết ấy, 
mà bao giờ cái thuyết ấy vẫn đứng làm cái cột trụ rất 
vững vàng của Phật giáo. Dù đến ngày nay, khoa học 
thịnh hành lên, cái lý thuyết của những tôn giáo khác 
đều rúng động, nghiêng ngã, mà cái lý thuyết nhân 
duyên của Phật giáo vẫn đúng đắn, vững chắc như 
bàn thạch. Là bởi vì khoa học vẫn không có cách nào 
mà giải quyết được vấn đề sinh tử, thì tất phải nhận 
thế giới là một cuộc biến đổi vô thường, có trước tất 
phải có sau, có sinh tất phải có tử, thành ra vẫn ở 
trong cái phạm vi của Phật giáo. 


Chỉ trừ ra nói rằng: ta hãy cứ biết sự hiện tại trước 
mắt đã, rồi sau muốn ra thế nào thì ra. Nói như thế 
không phải là cách giải quyết một vấn dé. Hoặc nói 
rằng: chỉ biết có cái sống là thật, còn cái chết là hết. 
Chết là hết, tức là không có gì nữa. Nếu cái sống là có, 
cái chết là không, thì cái sống bởi đâu mà ra? Không 
lẽ cái không là không có gì, mà lại sinh ra cái có được. 
Rốt cùng, chỉ có cái thuyết nhân duyên mới giải được 
cái nghĩa sinh diệt trong vũ trụ. 


Song cái thuyết ấy mới nghe thì tưởng là dễ, mà 
nghĩ ra thì rất khó. Vậy nên ta phải bàn cho kỹ để khỏi 
có sự lầm lẫn. 


56 


THUYẾT THẬP NHỊ NHÂN DUYÉN 


Trong cái thuyết ấy có ba điều cốt yếu là nhân, 
quả và duyên. Phàm sự vật gì phát động hay thành 
tựu ở trong thế gian là không ra được ngoài cái luật 
nhân quả. Cái gì phát động ra là nhân, mà cái gì kết 
tập thành tựu làm sự thật là qua; như: núi, sông, đất, 
nước, chim, muóng, cây, cỏ, cho đến một hạt bụi cực 
nhỏ, cũng đều có cái quả tướng. Mà đã có quả tướng 
tất là có nhân do, cho nên ta có thể cứ quả mà suy đến 
cái nhân được. 


Nói ngay như cái bàn để trước mắt ta đây, là một 
cái quả, bởi có các nhân khác mà thành ra. Những 
nhân ấy là gỗ, là người làm đồ gỗ. Có gỗ, có người làm 
nhân thì mới thành cái quả là cái bàn ấy. 

Đây ta nên biết rằng: cái tướng nhân và cái tướng 
quả cùng đồng thời mà sinh ra: như gỗ là nhân, nhưng 
ở trong gỗ đã có đủ cái thể chất để làm cái bàn, tức là 
khi gỗ còn ở chỗ làm nhân, thì đã có cái tướng quả rồi: 
kịp đến khi làm thành cái bàn, thì cái bàn ấy là bàn 
gô, chứ không phải bàn sắt hay bàn đá, thế là khi đã 
thành cái quả, cái tướng nhân vẫn còn. Cho nên cái 
tướng nhân và tướng quả tuy là riêng làm hai, nhưng 
vẫn đồng thời đều có cả. 

Nhân với quả sinh lẫn ra nhau, mà sự sinh ấy nhờ 
có cái duyên. Ti dụ như hạt thóc là cái quả của cây lúa 
đã thành, mà là cái nhân của cây lúa sắp thành. Vậy 


57 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


hạt thóc ta gieo xuống đất là cái nhân, nhưng hạt thóc 
mà thành ra được cây lúa có bông, có quả, là nhờ có 
ruộng đất, có nước, có ánh sáng mặt trời và có nhân 
công chăm bón. Vậy ruộng đất, nước, ánh sáng và nhân 
công là duyên. Hạt thóc đã thành lại theo cái duyên 
hòa hợp với nhau mà thành ra cây lúa khác. Nhân 
mà không có duyên thì không thành được quả, cũng 
như hạt thóc mà không có ruộng, có nước...thì cây lúa 
không mọc lên được. Vậy duyên là nói cái mối quan 
hệ, cái phụ trợ, giúp cho cái nhân phát triển thành cái 
quả. Như thế, duyên không phải là một vật gì cụ thể, 
mà là chỉ chung hết thảy mọi sự vật có tính tương hợp, 
tương thích để làm điều kiện cho sự khởi sinh của vạn 
pháp. 

Về sau, các học phái Phật giáo còn chia ra làm 
mấy thứ nhân và mấy thứ duyên, như ở trong sách 
Đại Trí độ luậm' có định ra lục nhân và tứ duyên. 

Luc nhân là: 

1. Tương ứng nhân, là cái nhân của tâm vương? và 

tâm sở? tương ứng với nhau, như bạn hữu hòa 
hợp để làm thành việc; 


1 Tức là Bát-nhã Ba-la-mát-da luận. 

? Tâm vương là cái tâm làm chủ các thức, hay là Đệ bát 
thức, tức là A-lại-da thức. 

3 Tâm sở là cái mà tâm đã thụ, tưởng và hành mà có. 

58 


THUYẾT THẬP NHỊ NHÂN DUYÉN 


2. Câu hữu nhân, là cái nhân của tâm vương và 
tâm sở cùng có mà giúp lẫn nhau; 

3. Đồng loại nhân, là cái nhân đồng một loại, như 
nhân thiện với nhân thiện, nhân ác với nhân ác; 

4. Biến hành nhân, là cái nhân cùng khởi một lúc 
khắp cả trong Khổ đế và Tập đế; 

5. DỊ thục nhân, là cái nhân làm điều lành hay điều 
ác ở đời này, thì đời sau thành ra thiện báo hay 
ác báo; 

6. Năng tác nhân, là cái nhân nhờ có cái duyên khác 
mà có thể tạo tác ra cái quả. 

Tứ duyên là: 

1. Nhân duyên, là cái duyên làm cho nhân thành 
ra quả, như lục căn (nhãn, nhị, tỉ, thiệt, thân, ý) 
làm nhân, lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp) làm duyên mà thành ra lục thức (nhãn 
thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và 
ý thức); 

2. Thứ đệ duyên, là cái duyên của tâm vương và 
tâm sở cứ thứ tự theo nhau sinh ra mà không 
gián cách, như tâm với tâm sở đối với chư trần 
thì hết niệm này đến niệm khác, không bao giờ 
dứt. 


59 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


3. Sở duyên duyên, là duyên này nhờ duyên khác 
mà sinh, tức là cái duyên lự của tâm. 


4. Tăng thượng duyên, là cái duyên làm cho có thêm 
sức ra như lục căn đối với lục trần thì có cái sức 
mạnh hơn lên để từ duyên khởi mà phát ra các 
thức, không có gì là chướng ngai. 


Đại để là về sau vì Phật học cần phải biện luận 
cho tỉnh tường, nên mới phân ra các thứ nhân và 
duyên như thế, chứ lúc đầu chỉ nói có nhân duyên là 
cái duyên làm cho nhân thành ra quả mà thôi. Nay 
ta theo cái nghĩa ấy mà xét xem cái thuyết Thập nhị 
nhân duyên là có những gì và cái thuyết ấy quan hệ 
với sự thật trong thế gian như thế nào. 


Xem trong kinh nhà Phật, thì thường thấy kể mười 
hai nhân duyên như sau này: 


1. Vô minh (##] - Avidya), 
. Hành (7 - Samskara), 
. Thức (3X - Vijñãna), 
. Danh sắc (4 €, - Nãmarũpa), 


. Xúc ($4 - Sparsa), 


2 
3 
4 
5. Lục xứ (tức lục nhập) (>Æ - Sadayatana), 
6 
7. Thụ (% - Vedana), 


60 


THUYÉT THÁP NHI NHÁN DUYÉN 


8. Ái (# - Trsna), 

9. Thủ (+ - Upadana), 

10. Hữu (Æ - Bhava), 

11. Sinh (+ - Jati), 

12. Lão tử (43 - Jaramarana). 


Mười hai nhân duyên ấy đều ở trong Tứ đế hoặc 
khai hoặc hợp mà ra, như là vô minh, hành, ái, thủ, 
hữu làm năm chi hợp thành Tập dé; thức, danh sắc, 
lục nhập, xúc, thụ, sinh, lão tử là bay chi mó ra làm 
Khổ đế. Cái trí xem thấu cái lẽ sinh và diệt của nhân 
duyên là Đạo dé. Dứt được hết cả mười hai nhân duyên 
là Diệt đế. 

Mười hai nhân duyên theo nhau liên tiếp như dòng 
sông trôi chảy, cho nên sách nhà Phật gọi là Duyên hà. 
Các nhân duyên tụ tập mà sinh ra mãi, gọi là Duyên 
hà mãn, nghĩa là sông duyên đầy tràn. Nếu cứ lần lượt 
dứt hết nhân duyên nọ đến nhân duyên kia, thì gọi là 
Duyên hà khuynh, nghĩa là sông duyên nghiêng cạn. 


Vậy nên nói rằng: vô minh duyên hành, hành 
duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục 
nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thu, thụ duyên 
ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh 
duyên lão tử, thành ra có ưu bi, khổ não. Thế gọi là 


61 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


thuận sinh tử lưu, nghĩa là thuận theo cái dòng chảy 
sinh tử, thì mười hai cái duyên ấy đầy tràn lên. 

Vô minh diệt thì hành diệt, hành điệt thì thức 
diệt; thức diệt thì danh sắc diệt; danh sắc diệt thì lục 
nhập diệt; lục nhập diệt thì xúc diệt; xúc diệt thì thụ 
diệt; thụ diệt thì ái diệt; ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt 
thì hữu diệt; hữu diệt thì sinh diệt; sinh diệt thì lão 
tử diệt, không còn ưu bi, khổ não. Thế gọi là nghịch 
sinh tử lưu, nghĩa là đi ngược cái dòng chảy sinh tử, 
thì mười hai cái duyên đều dứt, duyên hà nghiêng cạn. 


Làm cho con sông duyên nghiêng cạn đi, để khỏi 
sinh tử khổ não, đó là Phật pháp, mà làm cho con sông 
duyên đầy tràn lên, để phải sinh tử, khổ não mãi, đó 
là chúng sinh phiền não. 


Cái lẽ nhân duyên là thế, mà hiểu cho thật suốt 
hết lẽ ấy thì thật khó, cho nên kinh Niết-bàn nói rằng: 
Cùng một thuyết Thập nhị nhân duyên mà ba bậc 
Thanh văn, Duyên giác và Bồ Tát, mỗi bậc tùy cái trí 
cạn hay sâu mà đạo pháp thành ra cao hay thấp. Bậc 
hạ trí là Thanh văn xem thấu cái thuyết Thập nhị 
nhân duyên, thì được Thanh văn Bó-dé. Vì rằng bậc 
ấy dùng cái trí hiểu cái không, trước xem thấu Thập 
nhị nhân duyên sinh, sau xem thấu Thập nhị nhân 
duyên diệt. Xem thấu sự sinh diệt ấy thì liễu ngộ được 
là phi sinh phi diệt mà phá được cái hoặc của sự kiến 
và sự £ư và chứng được cái lý chân không. 

62 


THUYÉT THẬP NHỊ NHÂN DUYÉN 


Ở đây ta nên biết rằng: nhà Phật gọi kiến là sự 
phân biệt của ý thức đối với trần cảnh ở ngoài, nghĩa 
là đối với các hiện trạng trong thế gian; và gọi £ư là sự 
tưởng nghĩ, sự ham thích do ngũ căn là mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân đối với ngũ trần là sắc, thanh, hương, vị, 
xúc. Kiến và tư là hoặc vọng cả, cho nên gọi là kiến tư 
hoặc. 


Bậc trung trí là Duyên giác xem thấu cái thuyết 
Thập nhị nhân duyên, thì được Duyên giác Bồ-để. Vì 
rằng bậc ấy cũng dùng cái trí hiểu cái không, trước 
xem thấu Thập nhị nhân duyên sinh, sau xem thấu 
Thập nhị nhân duyên diệt. Xem thấu sự sinh diệt ấy 
thì liễu ngộ được là phi sinh phi sinh diệt, mà phá 
được cái hoặc của sự kiến và su tu và bỏ dần được cái 
tập khí của những sự hoặc ấy. Cùng có cái trí xem 
thấu ấy, nhưng ví với bậc Thanh văn lại có phần hơn 
cho nên sở chứng được cái lý chân không cũng sâu hon. 


Bậc thượng trí là Bồ Tát, vì bậc ấy cũng dùng cái 
trí hiểu cái không, xem thấu Thập nhị nhân duyên 
sinh và diệt, liễu ngộ được là phi sinh phi diệt, mà dứt 
ngay được cái tập khí của kiến tư hoặc. Cùng có cái trí 
xem thấu ấy, nhưng ví với bậc Duyên giác lại hơn nữa, 
cho nên sở chứng được cái chân không rất sâu. 

Vậy cùng một thuyết Thập nhị nhân duyên mà 
mỗi bậc người tùy cái trí hơn hay kém mà hiểu được 
sâu hay cạn. 

63 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


Nay ta muốn hiểu rõ cái thuyết Thập nhị nhân 
duyên theo cái trí thấp hèn của ta, thì tôi tưởng nên 
tham khảo các kinh điển Tiểu thừa và Đại thừa, cùng 
những ý kiến của các nhà Phật học đời nay, rồi hòa hợp 
hết các ý nghĩa mà chọn lọc lấy cá1 ý nghĩa chính đáng, 
thích hợp nhất. 


Theo sách “Thiên Thai Tứ giáo nghỉ” thì trong 
thuyết Thập nhị nhân duyên có ba điều cốt yếu là 
hoặc, nghiệp và quả, gồm cả ba đời: quá khứ, hiện tại 
và tương lai. Vô minh là cái hoặc quá khứ; hành là cái 
nghiệp quá khứ; thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thụ là 
cái quả hiện tại; ái và thủ là cái hoặc hiện tại; hữu là 
cái hoặc, nghiệp hiện tại; sinh và lão tử là cái quả vị 
lai. Ba điều cốt yếu ấy kê ra thành cái biểu sau này: 
(trình bày thành biểu) 


1. Hoặc: vô minh, quá khứ hoặc (nhân); ái thủ, hiện 
tại nhị hoặc (nhân). 


2. Nghiệp: Hành: quá khứ nghiệp (nhân); hữu, hiện 
tại nghiệp. 


3. Quả: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thụ, hiện tại 
ngũ quả (quả) sinh, lão tử vị lai nhị quả (quả). 


Xem như thế, thì vô minh, ái và thủ gây ra cái 
hoặc, mà hành và hữu gây ra cái nghiệp. Do cái hoặc 


64 


THUYẾT THẬP NHỊ NHÂN DUYÉN 


và cái nghiệp mà thành ra cái quả hiện tại và vị lai, 

nghĩa là vì cái mờ tối lầm lẫn và sự ham muốn khát 
` ^ No x, ` Rom 9 se 

vọng, mà gây ra su sống chết và sự khô não ở dol. 


Thập nhi nhân duyên còn có tên là Thập nhị duyên 
khởi,' vì tướng nghiệp quả là do nhân duyên của mười 
hai thứ mà khởi lên. Lại có tên là Thập nhị hữu chi, vì 
cái duyên khởi ấy có mười hai chi. 

Thập nhị hữu chi ấy có mối quan hệ liên tiếp với 
nhau như thế nào, ta cần phải dùng cái phương pháp 
phân tích khoa học mà xét thì mới rõ ràng minh bạch. 
Theo khoa học thì có 2 phương pháp: một là diễn dịch 
pháp, xét từ cái nhân nguyên thi là vô minh mà xét 
lần xuống đến cái qua cuối cùng là lão tử; hai là quy 
nạp pháp, xét từ cái quả hiện có là lão tử mà xét lần 
lên đến cái nhân nguyên thi là vô minh, theo như 
những phương pháp đức Thích-ca đã dùng để suy xét 
khi còn ngồi dưới gốc cây Bó-dé. 

Theo hai phương pháp ấy mà xét, thì thấy cũng 
đều đưa đến kết quả phù hợp với nhau, và thấy cái 
nhân, quả liên tiếp rất rõ ràng. 

1 Phan ngữ là pratitya-samutpada. 

2 Déduction, phương pháp suy luận từ cái đã biết diễn rộng 
ra những cái chưa biết. 

3 Induction, phương pháp suy luận từ cái đã biết quy kết vé 
cái chưa biết. 


65 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


Theo diễn dịch pháp, thì cái lẽ khởi đầu mà sinh 
ra biến hóa và có thế gian là vô minh (1). Vô minh là 
si ám, là phiền não chướng, phiền não hoặc, tức là cái 
tối mờ, cái ảo vọng mông muội, nó làm cho thực hóa 
giả, giả hóa thực, điên đảo quanh quần, không biết rõ 
gì cả. 

Ở đây ta phải dừng lại để giải rõ cái nghĩa tại sao 
vô minh là nguyên do của thế gian. Hỏi rằng: làm sao 
vô minh lại sinh ra được thế gian, tức là hỏi: cái gì mắc 
phải vô minh mà sinh ra vạn tượng trong thế gian? 
Đó là vấn đề quan hệ đến phần hình nhi thượng' mà 
khi thuyết pháp đức Phật thường cố ý tránh không đề 
cập đến. Vì duyên cớ gì mà Phật không muốn nói đến 
những vấn đề hình nhi thượng? Ấy là chỗ rất hệ trọng, 
mà về sau cũng do đó nên các tín đồ mới chia ra Tiểu 
thừa và Đại thừa. 


Đức Phật sở dĩ không nói đến những điều hình nhi 
thượng là vì cái mục đích của đạo Phật là cầu lấy sự 
cần kiếp, thiết thực, giải thoát được khổ não. Người 
Ấn Độ thời bấy giò, nhất là những tín đồ dao Bà-la- 
môn đang say đắm vào cái học hình nhi thượng, gây ra 
nhiều ý kiến thiên lệch, đức Phật sợ rằng nếu xướng 
lên cái lý thuyết hình nhi thượng, thì cái học của Phật 
lại miên man ra như cái học của đạo Bà-la-môn và các 


1 Métaphysique 
66 


THUYÉT THÁP NHI NHÁN DUYÉN 


tín đổ của Phật lại hiểu lầm mà xao nháng đi cái mục 
đích giải thoát, là mục đích cốt yếu của Phật. 

Đức Phật chỉ nói rằng người giải thoát được là vào 
Niết-bàn, bất sinh bất diệt. Nhưng cái gì đã giải thoát, 
cái gì bất sinh bất diệt, Phật không nói. Trong thuyết 
Thập nhi nhân duyên cũng vậy, Phật không nói cái gì 
mắc phải vô minh mà luân hồi sinh tử, để ta tự hiểu 
lấy rằng cái ấy không phải là không mà cũng không 
phải là có, nó là cái chân ngã của ta mà không thể suy 
nghĩ để biết được. Cái ấy về sau các học phái bên Đại 
thừa gọi là chân như, là chân ngã, hay là thần thức để 
cho dễ hiểu. 


Đáng lẽ cái chân như ấy cứ im lặng sáng suốt, 
không mắc vào su biến hóa. Chi vì có vô minh nó làm 
cho cái chân như mê muội di, mới khởi ra sự hành 
động tạo tác, gây ra vạn tượng ở trong thế gian. Tựa 
như nước ngoài biển lớn đang yên lặng, vì có gió mà 
cuồn cuộn lên thành ra các ngọn sóng. Chân như là 
nước biển, các ngọn sóng là vạn tượng. Hễ hết gió là 
nước lại yên lặng. 

Vậy thế gian mà có là bởi có vô minh. Vì vô minh 
làm thêm ra cái duyên, cho nên chân như mới vì cái 
duyên ấy mà hành động tạo tác và kết tập, kết cấu 
thành ra hành (9). Đã hành động tạo tác là khởi đầu 
bước vào cuộc biến hóa. Sự hành động tạo tác ở trong 


67 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


cuộc biến hóa, tuy có rồi lại biến đi, nhưng đã hành 
động tạo tác, thì sự hành động tạo tác ấy để lại cái tập 
khí, cái nếp sẵn, nó tụ hợp mà thành ra cái nghiệp. 


Có vô minh và hành làm duyên cho nên cái hoặc 
và cái nghiệp lôi kéo cái chân như đến chỗ sinh hóa. 
Ấy thế là hành làm duyên cho thúc (3). 

Cái thức ấy gọi là tương tục thức, tùy nghiệp thức 
hay là tâm sở, nghĩa là một thứ thức tâm theo nghiệp 
mà sinh sinh hóa hóa, biết phân biệt tâm với cảnh, 
người với ta, chủ với khách, tức là cái ý thức hay là cái 
ngã. Phàm đã gọi là hữu tình, tức là sinh vật ở trong 
thế gian, thì loài nào cũng có cái thức ấy. Trong mười 
hai nhân duyên thì thúc làm chủ, và cứ lưu chuyển ở 
trong lục đạo luân hồi. Cái thức tâm ấy bị cái hoặc và 
cái nghiệp lói kéo đi đến chỗ sinh, tức là đi đầu thai, thì 
chỉ trong khoảng một khoảnh khắc là cảm cái ái làm 
mầm, làm giống, rồi nạp cái tưởng mà thành ra cái 
thai. Nghĩa là trong khi ấy cái thức tâm cùng với tình 
ái và tỉnh huyết của cha mẹ hợp làm một khối. Cái khối 
ấy có phần khí chất như: địa, thủy, hỏa, phong, (tú dai) 
gọi là sắc, và có phần tỉnh thần như: thu, tưởng, hành, 
thức gọi là danh, vì phần tinh thần ấy chỉ có danh, tức 
là có tên gọi, mà không có hình chất. Hai phần ấy hợp 
thành ra một cá thể tức là danh sắc (4). 


1 Individualité, một vật thể cá biệt. 
68 


THUYẾT THẬP NHỊ NHÂN DUYÉN 


Danh sắc là mối đầu của cá thể. Mà mỗi cá thể 
đều không có thường định, vì rằng vạn vật ở trong thế 
gian, bất cứ vật nào, từ bậc thần chí cao, cho đến các 
thứ sinh vật nhỏ mọn hèn thấp, hễ đã mắc vào trong 
luồng sóng biến hóa của vũ trụ, thì không bao giờ có 
thường định. 


Vậy cá thể là gì? Một cá thể chỉ là một sự hoạt 
động, gồm cả chủ động và khách động. Song sự hoạt 
động ấy tự nó không có chân thể, chân tướng: nó chỉ là 
một cái ảo tướng vụt còn vụt mất, không có gì là chân 
thật. Như thế thì cá thể chỉ là một sự kết tập, kết cấu 
vô thường ở trong cuộc biến hóa mà thôi. Song những 
hữu tình tuy là vô thường, vô định nhưng đã có ý thức, 
có cảm giác, thì cũng có thể nói là có, dù là có một cách 
tương đối vô thường. Thế thì những hữu tình ấy lấy gì 
mà tiếp xúc, đối đãi với ngoại cảnh? Tất là phải có các 
cơ quan riêng. 

Đúng ra thì cái lý của Thập nhị nhân duyên thông 
cả lục đạo chúng sinh, nhưng trừ nhân loại ra, các loài 
chúng sinh khác có nhiều loài không có đủ lục căn, cho 
nên đây chỉ nói về người là giống có hoàn toàn đủ các 
bộ phận cơ thể. Vậy sau khi cái thức tâm đã đầu thai 
rôi, do cái sức chuyển của danh sắc mà cái thai hấp lấy 
lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thành ra 
có lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Rồi dần dần 


69 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


lục căn đều mỏ ra để thụ dụng lục trần. Ấy thế là danh 
sắc làm duyên cho lục xứ, hay lục nhập (ð). 


Lục nhập là những khí cụ của ta dùng để tiếp xúc 
với lục trần ở ngoại cảnh. Vậy khi lục căn đã thành 
thục, bèn ở trong thai ra, tiếp xúc với lục trần mà nạp 
thụ lấy. Ấy thế gọi là xúc (6). 


Trong khi tiếp xúc với lục trần ð ngoài, thì ta nạp 
thụ được những sự yêu thích hay là ghét bỏ, hoặc là 
những tác động của ngoại cảnh. Ấy thế là ta có sự cảm 
giác, tức là thụ (7). Xúc với thụ thì từ lúc sơ sinh cho 
đến khi già chết (lão tử) cứ tương tục không lúc nào 
gián đoạn. 


Ngay lúc ta nạp thụ mọi điều của ngoại cảnh, ta 
không rõ những điều ấy là hư vọng, bèn bám theo nơi 
cảnh mà sinh ra yêu mến ham thích. Ấy thế gọi là thu 
làm duyên sinh ra ái (8). Vì sự yêu thích mê muội lam 
duyên, cho nên mới nhận định những cảnh hiện tiền 
mà sinh ra lòng ham muốn, chấp thủ những cảnh ấy, 
rồi cứ khát khao, cố truy tầm cho được. Dù bao nhiêu 
những sự ham muốn yêu thích của ta không mấy khi 
làm cho ta được thật sự thỏa thích, nhưng vẫn làm cho 
ta đắm đuối vào sự sống ở đời, cho nên ta vẫn biết đời 
là khổ mà cứ cố ôm lấy sự sống, cố giữ lấy sự sống cho 
được, cố lăn lộn vào trong cuộc biến hóa mà giữ lấy sự 
sống. Ấy thế gọi là thủ (9). 


70 


THUYẾT THẬP NHỊ NHÂN DUYÉN 


Ta ở trong sự biến hóa là khổ, nhưng vì có sự mê 
muội của cái thú làm duyên, cho nên sự tham dục 
mạnh lên, rồi cố truy tầm những sự mình đã ham 
muốn trong ngũ trần, cố nuôi lấy sự sống, và tạo tác 
các nghiệp. Những nghiệp ấy tích tập lại thành ra cái 
quả tam hữu, là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, rồi do 
cái sức khiên dẫn của nghiệp nó lôi mình đến chỗ sinh 
ra kiếp sau. Thế là ta nuôi lấy sự biến hóa, rồi sự biến 
hóa lại bắt ta phải sống, phải có ở trong biến hóa. Ấy 
thế là hữu (10). 


Hữu là cái nghiệp nhân có sẵn để sinh ra kiếp sau, 
mà sở dí có hữu là bởi có thủ làm duyên, cho nên thủ 
với hữu là cái hoặc với cái nghiệp hiện tại rất nặng. 

Theo cái hữu thì lại có cái báo về sau, là lại sinh ra 
ở đời, nghĩa là theo cái nghiệp thiện hay nghiệp ác đã 
có ở kiếp này mà sinh ra kiếp sau. Ấy thế gọi là hữu 
làm duyên cho sinh (11). Đã thụ sinh ra kiếp sau, thì 
cái thân ngũ uẩn (sắc, thụ, tưởng, hành, thức) là thân 
ta có đây, nhưng có rồi lại suy hoại cho đến diệt mất, 
tức là lại có già có chết. Ấy thế là có lão tử (12). 


Xét theo lối diễn dịch như thế, thì ta thấy vô minh 
duyên hành, hành duyên thức cho đến sinh duyên lão 
tử, nghiệp và quả theo nhau không dứt, và các mối 
nhân duyên liên tiếp nhau rất là mật thiết, không đâu 
là gián đoạn cả. 


Z1 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


Nay ta lại theo lối qui nạp mà xét ngược lại xem các 
mối của nhân duyên có phù hợp như thế hay không. 


Theo lối qui nạp mà xét thì ta bắt đầu từ cái hiển 
hiện thực có là lão tú (12). Tai sao có lão tử? Có lão tử 
là vì có sinh (11). Ta sinh ra ở đời là vì ta ham muốn sự 
sống, rồi gây ra cái nghiệp nó lôi kéo ta vào cuộc biến 
hóa và bắt buộc ta phải sống, phải có, tức là hữu (10). 

Lão tử, sinh và hữu, ba cái nhân duyên ấy, thuộc 
về cái phạm vi chung cả vạn vật ở trong thế gian. Còn 
những nhân duyên khác từ £hủ trỏ đi, thuộc về phạm 
vi riêng về tâm lý. Xét sự biến hóa ở trong vũ trụ, 
thì hết tháy các vật đã có đều phải biến hóa luôn. Đã 
biến hóa là vô thường, là khổ. Nhưng đã mắc vào trong 
vòng biến hóa rồi, ta lại bị cái mờ tối che lấp, làm cho 
ta lại nuôi lấy sự biến hóa, ôm lấy sự biến hóa, ấy là 
thủ (9). Bởi cái thủ mà ta tự buộc ta vào sự biến hóa. 
Ta đã nuôi lấy sự biến hóa của ta, tức là ta nuôi lấy cái 
khổ của ta. 


Ta lấy gì mà nuôi cái khổ? Ta nuôi nó bằng sự ham 
muốn yêu thích của ta, tức là ái (8). Dù rằng những 
sự ham muốn yêu thích của ta có làm cho ta được thỏa 
thích hay không, ta đã có sự ham muốn yêu thích là 
ta bị cái mê muội của sự ham thích làm cho đắm đuối 
vào sự sống ở đời. 


72 


THUYẾT THẬP NHỊ NHÂN DUYÉN 


Tại làm sao mà có cái ái mạnh như thế? Tại có sự 
cảm giác, nó làm cho ta lĩnh nạp lấy lục trần ö ngoại 
cảnh mà có sự ham muốn yêu thích. Sự cảm giác ấy là 
thụ (7). Cái thụ của ta mà có, là do sự xúc tiếp với ngoại 
vật. Sự xúc tiếp ấy tức là xúc (6). Giả sử ta không có 
những cơ quan để xúc tiếp và cảm giác thì sự xúc tiếp 
và sự cảm giác không thể nào có được. Nhưng ta có sáu 
cơ quan để xúc tiếp và để cảm giác, tức là lục nhập (ð). 


Ta đã có giác quan, có xúc tiếp, có cảm giác, tất là 
thân ta thành ra một cá thể ở trong vạn vật. Cá thể chỉ 
là một sự kết tập, kết cấu vô thường ở trong cuộc biến 
hóa mà thôi, nhưng đã kết tập kết cấu thành ra một 
vật thể, thì vật thể ấy tất phải có danh, có hình, tức là 
danh sắc (4). 


Danh sắc chỉ là một cái ảo tượng như một ngọn 
sóng ở trong luồng sóng của vạn pháp chứ không có 
gì chân thật. Nhưng bởi đâu mà có cái ảo tượng ấy và 
lại sinh ra được sự cảm giác, sự ham muốn và sự khổ? 
Bởi có cái thức (3). Ví bằng không có thức, thì các cái 
nhân khác như danh sắc, thụ, xúc, ái, thủ đều không 
có được. Vậy thức là cái mối đầu gây ra khổ. Nhưng 
thức só di có là vì cái chân như đã hành động tạo tác 
và kết tập kết cấu thành cái nghiệp để làm duyên cho 
thức phải sinh hóa mãi. Sự hành động tạo tác kết cấu 
của chân như là hành (2). 


73 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


Do hành mà có cái nghiệp nó lôi kéo thúc vào trong 
cuộc biến hóa, cho nên danh sắc, xúc, thụ, ái, thủ... cứ 
có mãi không bao giờ dứt. 

Tại sao cái chân như lại hành động tạo tác để bị 
nghiệp trói buộc trong cuộc biến hóa vô thường như 
thế? Tại vì có cái mờ tối si ám làm duyên. Cái mờ tối si 
ám ấy là vô minh (1). 

Vô minh là gì? Ở đây ta nên định nghĩa hai chữ vô 
minh cho rõ ràng. Sách “Đại thừa khởi tín luận” nói 
rằng: “Tĩnh pháp danh vi chân như, nhất thiết nhiễm 
nhân danh vi vô minh.” Vô mình chi là cái niệm khởi 
của chân như, nghĩa là chân như hoát nhiên có cái 
niệm khởi, rồi nhiễm cái niệm đó làm nhân mà gây ra 
cái thế gian ảo vọng. Vậy vô minh là do sự niệm khởi 
của chân như mà có chứ nó vốn không có tự tính. 

Kinh Viên giác lại giải thích nghĩa vô minh một 
cách rõ hơn: “Hết thảy chúng sinh từ vô thỉ đến nay cái 
gl cũng điên đảo, tựa như người mê, chạy quàng chạy 
xiên khắp moi nơi, nhận càn tú dar làm tướng của tự 
thân, và duyên cảnh của lục trầm làm tướng của tự 
1 Tạm dịch: “Cái pháp trong sạch không có chút bụi mờ gọi 
là chân như, hết tháy những cái thấm nhuộm mờ đục mà 
thành ra cái nhân, gọi là vô minh.” 

2 Địa, thủy, hỏa, phong. 
3 Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
74 


THUYẾT THẬP NHỊ NHÂN DUYÉN 


tâm, ví như người đau mắt trông thấy ở trên trời có 
hoa đốm hay là có hai mặt trăng vậy. Ở trên trời vốn 
thật không có hoa đốm, chỉ vì người có bệnh kia vọng 
chấp mà thôi. Bởi sự vọng chấp cho nên không những 
chỉ lầm ở cái tự tính hư không mà còn mê cả đến chỗ 
cái hoa đốm kia sinh ra nữa. Do sự vọng hoặc ấy mà 
thành ra có sự luân chuyển sinh tử, cho nên gọi là vô 
minh. Cái vô minh ấy không phải là thật có chân thể. 
Tựa như người nằm chiêm bao, khi đang chiêm bao 
không phải là không có, nhưng đến khi tỉnh dậy, thì 
biết rõ không có gì là thật. Hoặc tựa như các thứ hoa 
đốm thấy biến mất ở chỗ hư không, không thể nói là có 
chỗ thật mất. Bởi sao thế? Bởi không có chỗ sinh. Hết 
thảy chúng sinh ở trong chỗ vô sinh thấy lầm là có sự 
sinh diệt, cho nên mới gọi là luân chuyển sinh tử. Đức 
Như Lai là bậc tu đến chỗ viên giác, biết là không có 
hoa đốm, tức là không luân chuyển, và cũng không có 
thân tâm nào chịu cái sinh tử kia. Không phải là tạo 
tác ra, cho nên không có, cái bản tính vốn là không có.” 


Xem thế thì biết vô minh là mờ đục, tối tăm, không 
trong sạch sáng tỏ; nó chỉ là cái nhiễm nhân cùng tột 
trong cuộc biến hóa của vũ trụ, là cội nguồn vô thỉ gây 
ra vạn tượng ở thế gian. Vậy ta có thể lấy cái sức của 
ta mà phá tan được cái vô minh ấy. Hễ cái vô minh 
đã phá thì cái chân như lại hiển hiện ra mà tĩnh lặng 


75 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


sáng suốt, ấy là chứng được Niết-bàn, tức là giải thoát 
được cái khổ vậy. 


Thuyết Thập nhị nhân duyên xét theo lối diễn 
dịch hay lối qui nạp, theo lối nào cũng thấy đúng một 
lý như nhau và không thấy gì là gián đoạn cả. Từ vô 
minh đến lão tử, tuy có cách nhau mười nhân duyên 
khác, nhưng lão tử với vô minh vẫn liên tiếp với nhau 
rất mật thiết, như các đoạn ở trong cái vòng tròn vậy. 
Đoạn sau cùng nối liền đoạn đầu, mà có đoạn đầu mới 
có đoạn sau cùng; và có đoạn sau cùng mới có đoạn 
đầu. Xem như lão tử là đoạn sau cùng, mà không phải 
đến lão tử là hết. Lão tử rồi lại vì có vô minh và cái 
nghiệp trước mà sinh ra hành và thức. Thức lấy vô 
minh và hành làm duyên mà đi đầu thai, lại sinh ra 
danh sắc, lục nhập, xúc và thụ, ấy là lại thành ra một 
cá thể mới. Cá thể ấy lại có ái và thủ là cái hiện tại vô 
minh nó làm cho mê muội đi, cho nên lại có hữu và 
sinh. Đã có hữu và sinh tất là lại có lão tử. Ấy thế là cứ 
luân chuyển vô cùng vô tận. 

Sự luân chuyển ấy do ở cái duyên cảnh của vạn 
pháp, nghĩa là vạn pháp theo nhân duyên mà sinh hay 
diệt. Duyên hợp thì sinh, duyên tan thì diệt. Sinh sinh 
hóa hóa do ở cả các cái duyên tụ họp mà thành ra, cho 
nên vạn pháp chỉ là cái thể tương đối vô thường mà 
thôi, chứ không có tự tính tuyệt đối thường định. 


76 


THUYẾT THẬP NHỊ NHÂN DUYÉN 


Vạn pháp đã không có tự tính thường định, thì sự 
ngã chấp, pháp chấp của ta là sự vọng hoặc, không có 
giá trị gì cả. Muốn biết cái chân thể tuyệt đối, thì phải 
dùng cái tâm sáng suốt, cái trí minh mẫn mới có thể 
thấy được cái gọi là chân như, là Niết-bàn bất sinh bất 
diệt. 

Cái mục đích chân chính của Phật giáo là dùng trí 
tuệ mà suy luận, mà hiểu biết đến chỗ cội nguồn của 
vạn pháp, để tìm cách giải thoát ra ngoài tạo hóa, cho 
nên trong thuyết Thập nhị nhân duyên, ta thấy rõ cái 
phép luận lý của Phật, như Phật đã nói: “Cái này sinh, 
nên cái kia sinh. Cái này diệt, nên cái kia diét.” Theo 
phép luận lý ấy thì vạn pháp sở di có là vì có nhân 
duyên; biết rõ những nhân duyên ấy tức là biết cái 
nguồn gốc sự khổ, ắt là phá được sự khổ. Muốn phá sự 
khổ thì phải phá những nhân duyên sinh ra cái khổ. 


Không có sinh, không có hữu, không có thủ, không 
có ái, thì cái phần cảm giác là thu, xúc và phần cá nhân 
là lục nhập và danh sắc đều không có cả; rồi không có 
thức, không có hành, thì vô minh cũng không có. Ấy 
thế là khi đã biết rõ những cái kết quả của vô minh 
thì ta bỏ được vô minh, vì rằng đã biết rõ các nhân 
duyên, tức là vượt qua được nhân duyên; và hiểu thấu 
vô minh, tức là thấy rõ cái mờ tối nó che lấp mất cái 


1 Giáo lý này gọi là Y tha khởi. 
77 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


chân chính sáng suốt vẫn có sẵn ở trong tâm ta. Biết 
rõ cái mờ tối ấy, ắt là có thể thấy được cái chân thật. 

Đức Phật đã biết rõ cái duyên do sự khổ ở trong 
thế gian, và cái nguồn gốc của thế gian, cho nên dạy 
người ta tìm cách mà giải thoát. Bởi vì sự sinh hóa chỉ 
do nhân duyên hòa hợp mà thành ra, chứ không phải 
là do một vị thần nào chủ trương, thì sự giải thoát của 
ta cũng không phải nhờ đến vị thần thánh nào cả, ta 
chỉ cốt tự mình cố sức mà hiểu lấy, biết lấy, tức là giải 
thoát được. Phàm có sự lầm lẫn, mà khi đã biết là lầm 
lẫn thì không lầm lẫn nữa. Vậy chỉ có sự biết sáng suốt 
là tự nó đủ làm cho ta giải thoát được mà thôi. 


Có hữu, có sinh là có khổ; làm cho không có hữu, 
không có sinh, là giải thoát. Song sự giải thoát không 
phải là chỉ phá lấy một đoạn trong mười hai đoạn, 
nghĩa là không phải tự hủy, tự hoại cái bản thân của 
ta hay một phần nào trong bản thân mà giải thoát 
được. Sự tự hủy hoại thân thể của ta lại buộc chặt ta 
vào trong luân hồi khổ não, nên đạo Phật cho việc tự 
hủy hoại thân thể là tối ky. 


Muốn giải thoát thì tự tâm ta phải làm cho sáng tỏ 
ra, rồi phá dần cho hết các nhân duyên, không để nó 
trói buộc ta nữa. Khi các nhân duyên đã phá tan rồi, 
thì lúc ấy ta không mắc vào cuộc biến hóa nữa, ấy mới 
thật là giải thoát. 


78 


THUYÉT THÁP NHI NHÁN DUYÉN 


Sự giải thoát ấy cốt ở cái lòng tin có sự tự do, khiến 
ta cố gắng mà tìm cách giải thoát. Dù rằng khi ta đã 
mắc vào trong cái luóng bánh xe đang quay của tạo 
hóa, ta không thể làm cho cái bánh xe ấy đứng dừng 
lại được, nhưng ta có thể tự mình ra khỏi cái luồng ấy 
mà không mắc vào nữa. Ây là nhờ cái sức tự do mà gây 
thành một mãnh lực để tìm cách giải thoát ra ngoài 
cuộc luân hồi sanh tử vậy. 


Thuyết Thập nhị nhân duyên bao quát cả hai 
phương diện: khách quan và chủ quan. Khách quan, 
là cho rằng ngoài cái tâm của ta còn có cái thế gian mà 
ta có thể xúc tiếp và cảm giác được. Tuy thế gian ấy là 
ảo vọng nhưng ta vẫn cho là có, bởi vì các hiện tượng 
có thể cảm đến ta mà sinh ra cái tư tưởng của ta. Chủ 
quan, là cho rằng thế gian mà có là do sự xúc tiếp và 
sự cảm giác gốc ở lục căn. Nếu không có lục căn thì thế 
gian không thật là có nữa. 


Vậy gồm cả hai phương diện khách quan và chủ 
quan, thì ta có thể nói rằng: cái thế gian ảo vọng kia 
sinh ra tư tưởng, mà tư tưởng lại tạo tác ra thế gian 
ảo vọng vậy. 


Khách quan là pháp, chủ quan là ngã; cả hai đều 
là một tấm dệt bằng ảo hình ảo tượng, không có gì là 
lâu bền chắc chắn cả. Muốn được giải thoát, muốn làm 
cho khỏi cái khổ ở thế gian, thì phải phá tan những ảo 
hình ảo tượng ấy đi để tới đến chỗ chân thật. 


79 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


Cái phương pháp để phá những sự ảo vọng đó, là 
ta phải lấy trí tuệ mà hiểu rõ sự ảo vọng của vạn vật, 
vì rằng vạn vật mà có là bởi cái tâm ta vọng nhận là 
có. Khi cái tâm đã rõ là vạn vật không chân thật có, 
thì vạn vật là cái sở duyên của tâm tức là phần khách 
động, tự biến mất đi; mà rồi đến cái năng duyên của 
tâm; tức là phần chủ động cũng theo đó mà biến mất. 


Vậy thế gian là ảo tượng, thì bậc hiền thánh có 
thể lấy cái trí của mình mà phá đi được: thế gian là 
cái yêu thích ham muốn, bậc hiên thánh có thể lấy 
sức mạnh của mình mà bỏ hết cái vui, cái khổ não đến 
cả các cảm tình, thì hết thảy những sự yêu thích ham 
muốn đều bỏ hết được. Bỏ hết cả mặt khách quan và 
mặt chủ quan thì vào Niét-ban, tức là vào chỗ yên ổn 
và sáng suốt. 


Đạo Phật sở dĩ có cái quan niệm ấy là vì xét thấy 
cả thế gian chỉ là một cuộc tương đối, một sự biến hóa 
vô thường, do các duyên cảnh mà thành ra chứ không 
có gì là chân thật. Ngay như người ta đây cũng chẳng 
có gì là chắc chắn, là thường định. Thân ta chỉ là sự 
biến hóa luôn, cái ngã kiến của ta cũng chỉ do ngũ uán 
là năm cái tích tụ lại mà thành ra. Năm cái ấy là sắc, 
thụ, tưởng, hành, thức. 

Sắc là cái hình thể, tức là phần hình hài vật chất; 
thụ là sự cảm xúc lĩnh nạp; tưởng là sự nhớ tưởng, 


80 


THUYÉT THẬP NHỊ NHÂN DUYÉN 


hình dung về những việc đã qua để so sánh, liên hệ 
phân biệt với sự việc đang tiếp xúc; hành là chỉ chung 
mọi phản ứng, hoạt động tâm lý của chúng sinh, như 
thích thú, ưa mến, căm ghét, tức giận...; thức là sự 
nhận biết. Năm cái ấy không có cái nào là thuần nhất, 
là thường định; cái nào cũng phiền phức, hỗn tạp. 
Nhưng cả năm cái ấy mà tích tụ lại thì nó tạo thành 
cái ngã, nghĩa là cái ta, xưng là ta. 


Cái ngã của ta như thế thì không có gì là xác định. 
Thế mà ta lại nhận cái ngã ấy là chân thật vĩnh viễn, 
thì há lại chẳng phải là một sự lầm lớn hay sao? 


Ta phải hiểu rằng cái ngã đó là cái vọng ngã tương 
đối, vô thường, do cái duyên cảnh mà có chứ không 
phải là cái chân ngã tuyệt đối thường trụ. Muốn thấy 
rõ cái chân ngã tuyệt đối thì phải ra ngoài cuộc tương 
đối, mới có thể biết được. Đó là một điều rất uyên thâm 
trong học thuyết của phái Đại thừa, để lúc khác sẽ 
bàn. 

Cứ theo cho đúng ý nghĩa thuyết Thập nhị nhân 
duyên thì thế gian chỉ là một cuộc tương đối và tương 
tục. Tương đối là vì cái này có bởi cái kia có; tương tục 
là vì thế nọ nối tiếp thế kia, chứ không có thường định. 

Xét về lý thuyết thì thuyết Thập nhị nhân duyên 
giải quyết được vấn đề thế gian và sự sinh tử một cách 


81 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


hoàn bị hơn cả. Các học thuyết khác, hoặc Đông, hoặc 
Tây, xưa nay phần nhiều đã nghiên cứu về vấn đề 
vạn hữu trong vũ trụ, tuy vẫn có nhiều thuyết rất cao 
thâm uyên áo, nhưng thuyết nào cũng cho vạn vật có 
cái bản thể tự tại, dù có nói là vạn vật do cái nhân mà 
sinh khởi ra nữa thì cũng chỉ nói do các thứ nhân gốc 
ở cái tự thể rất vi ẩn mà thành ra các hiện tượng hiển 
lộ, chứ không ai nói cái tự thể ấy là nhân duyên. Bởi 
vậy cái kết thúc sự luận lý của các học thuyết ấy tất 
nhiên là phải nhận có một nhân sinh ra nhiều quả. 
Vạn vật đã do một nhân mà sinh ra thì phải nói là có 
một cái nguyên thủy. Đã có cái nguyên thi tất phải có 
cái chung cuộc. Vì thế cho nên các tôn giáo khác và các 
nhà triết học không ai là không cố hết sức để nói cái 
nguyên thủy của vạn vật, mà rút cục vẫn không phân 
giải được rõ ràng, rồi chỉ thấy cái thuyết của ho đi đến 
chỗ bế tắc hoặc mâu thuẫn mà thôi. 


Phật giáo chủ trương thuyết cho rằng hết thảy các 
pháp vốn không có tự thể, chỉ vì cái duyên tích tập 
mà sinh ra các hình tướng. Bởi thế cho nên suy lên 
đến thiên cổ về trước cũng không thấy vạn vật có khởi 
thủy, mà xét đến muôn đời về sau cũng không thấy 
vạn vật có kết thúc. Vạn vật đã không có khởi đầu, 
không có kết thúc, cho nên không cần phải miễn cưỡng 
nói về cái nguyên thủy của vạn vật, và cũng không cần 


82 


THUYẾT THẬP NHỊ NHÂN DUYÉN 


phải biết cái rốt cùng của vạn vật. Hết thảy pháp đã 
không có tự thể, thì hết thảy sự vật ở trong vũ trụ đều 
không có cái tính nhất định kiên cố, thực tại và chỉ là 
tùy duyên mà động mà sinh. 


Đó là phần lý thuyết rất hệ trọng trong đạo Phật. 
Dem lý thuyết ấy ứng dụng ở đời, thành ra có cái hiệu 
quả rất hay. Vì rằng vạn sự đã bởi cái duyên mà sinh 
ra, thì hễ duyên tốt là quả tốt, duyên xấu là quả xấu. 
Cái công lệ đã nhất định như thế, thì nói rằng: gây ra 
cái duyên làm điều lành, thì được cái quả khoái lạc, và 
tạo ra cái duyên ác nghiệt thì bị cái quả khổ não, là rất 
đúng. Như thế thì theo cái nghĩa câu: “Chư ác mạc tác, 
chúng thiện phụng hành" thật là một điều rất quan 
thiết cho thế sự và rất hợp với tôn chỉ của Phật giáo. 


Nói tóm lại, Phật giáo lúc đầu tuy không nói đến 
phần hình nhi thượng mà thành ra vẫn có phần hình 
nhi thượng, không phải là một môn triết học mà chính 
là có cái triết học rất cao. Bởi vì đạo của Phật có nhiều 
nghĩa lý rất đúng với tỉnh thần của triết học và lại lập 
ra thành một lý thuyết rất chính đáng đối với các quan 
niệm về vũ trụ, gồm có cả cái luân lý rất rộng, phổ cập 
khắp cả, và cái thánh đức rất linh diệu, thật đáng để 
cho vạn thế tôn sùng vậy. 


1 Kinh Đại Bát Niết-bàn: “Moi điều ác không làm, mọi điều 
thiện xin làm hết.” 


83 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


Thưa các ngài, 


Chỉ có một thuyết Thập nhị nhân duyên mà tôi 
đem ra nói đi nói lại mãi, là vì cái thuyết ấy là then 
chốt của đạo Phật, bao hàm bao nhiêu nghĩa lý sâu xa, 
không sao nói cho xiết được. Cái thuyết ấy khó như thế, 
cho nên ngay từ lúc đầu khi đức Phật tổ Thích-ca mới 
đắc đạo, ngài thấy cái học thuyết của ngài khó hiểu, 
đã do dự không muốn đem ra thuyết giảng. Nhưng chỉ 
vì lòng từ bi, không nỡ để chúng sinh chìm đắm trong 
mê muội, tối tăm. Cho nên ngài mới đem cái đạo của 
ngài truyền bá ra ở thế gian để cứu độ chúng sinh. Cái 
đạo ấy lưu truyền đến ngày nay, trải qua bao nhiêu 
thế kỷ, có bao nhiêu những nhà hiền triết xưa nay đã 
đem hết tâm trí mà suy nghĩ tìm tòi, và đã công nhận 
là hay là phải, thì ta cũng nên cố gắng mà hiểu lấy 
một đôi chút, gọi là có một phần theo đòi về sự đi tìm 
chân lý. 

Có một điều ta rất nên chú ý là đạo Phật chỉ cầu 
lấy trí tuệ mà hiểu biết, chứ không chủ lấy sự mê hoặc 
mà làm mờ tối người ta; cho nên chính đạo Phật là đạo 
chỉ có sự sáng suốt mà không có sự mê tín. Ai đem sự 
mê tín mà theo đạo Phật là người làm điều trái hẳn với 
đạo Phật. Vậy nên những người đã thật hiểu đạo Phật 
là không tin theo những điều huyễn hoặc vô lý, không 


84 


THUYÉT THÁP NHI NHÁN DUYÉN 


làm những điều bất nhân phi nghĩa, hại đến thân tâm 
của mình. 


Chúng tôi mong rằng ai đã tin theo đạo Phật là 
người có cái tâm rất sáng suốt, có cái tự do về đường 
tư tưởng và có cái sức tự cường, tự lập mà xử kỷ tiếp 
vật. Nếu dân ta mà hiểu được như thế, và làm được 
như thế, thì sự tín ngưỡng đạo Phật không có sự làm 
xáng tin nhảm và lại rất có lợi cho sự tiến hóa của 
nhân quần xã hội vé đạo lý và tri thức. Ay là cái sở 
kiến của chúng tôi, và dám mong rằng cái sở kiến ấy 
không trái với cái hy vọng chung của tất cả mọi người 
chúng ta vậy. 


Nam-mô A-di-đà Phật. 


85 


86 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


Nam-mô A-di-đà Phật, 
Thưa các ngài, 
Thưa các đạo hữu, 


Tôi đã đem những giáo lý chân chánh của đạo 
Phật bày tó ra ở hai bài trước, là cốt để các tín đồ biết 
rõ cái tôn chỉ đặc biệt của đạo Phật là ở cái thuyết nói 
về nhân, quả và duyên nghiệp. 

Thế gian sở dĩ có, không phải do cái ý chí một vị 
thần tự tại nào tạo tác, mà chính bởi cái duyên khởi 
mà sinh ra. Cái nhân do cái duyên mà thành cái quả, 
rồi cái quả lại do cái duyên mà hóa thành cái nhân cho 
một quả khác... cứ luân lưu chuyển biến như thế mãi, 
gây ra sum la vạn tượng sinh tử vô thường, đầy nỗi 
đau buồn khổ não. 


^ ES ~ z* y A X ~ RM 
Phật biết rõ cái căn nguyên khổ não ở chỗ ấy, cho 

^ PA 2 Z A zR Z ^ Z . 
nên mới chuyển pháp luân để cứu độ chúng sinh ra 
` 2: 2 ^? ` ` X A ps ~ ` 
ngoài cái cảnh khổ mà vào chô yên vui tịch tĩnh. Vì 


87 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


có sự khổ và có con đường giải thoát ra ngoài sự khổ 
mà thành ra một học thuyết, một tôn giáo rất trang 
nghiêm. 

Đã là một tôn giáo, thì Phật giáo cũng như các 
tôn giáo khác, tất là có những quan niệm về vũ trụ, có 
những tư tưởng về hình nhi thượng quan hệ đến chân 
thể, đến thực tại v.v... Phật giáo lại có cái tính cách 
tự do về tư tưởng, cho nên về sau chia ra nhiều tông, 
nhiều phái. Các tông, các phái dù có nhiều chỗ kiến 
giải khác nhau, song không tông phái nào lại không 
lấy cái tôn chỉ của Phật đã dạy mà kiến thuyết và lập 
luận. 


Vậy nay trước hết ta xét xem, sau khi Phật nhập 
diệt rồi, đạo pháp tiến triển và biến thiên ra sao, rồi 
sau xét những kiến giải và những tư tưởng của các 
phái khác biệt thế nào. Cũng nên biết rằng, đạo Phật 
đến ngày nay có thiên kinh vạn quyển, không thể lấy 
mấy chục trang giấy mà nói cho hết được. Ta chỉ cốt 
lược lấy cái đại cương, tóm tắt lấy những điều quan 
yếu mà nói, để người ta hiểu cái nguyên ủy của một 
tôn giáo mà dân tộc ta đã sùng bái từ xưa đến nay. 

Theo các kinh điển, thì ta biết rằng sau khi Phật 
Thích-ca Máu-ni nhập diệt rồi, có năm trăm vị thượng 
tọa trưởng lão mở cuộc kết tập lần đầu tiên ở trong 


88 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


động Sattapanna trên núi Vibhara ở gần thành Vương 
Xá,' tôn giả Đại Ca-diếp được tôn làm chủ Tăng hội 
để chủ trì đại hội. Tôn giả Đại Ca-diếp lại cử Tôn giả 
A-nan-đà đứng đầu việc tập họp những lời Phật đã 
dạy mà trùng tụng để mọi người ghi nhớ kỹ, về sau 
mới được ghi thành bộ Kinh tang.: Lần kết tập này 
chỉ nhằm giúp mọi người hệ thống và ghi nhớ kỹ hơn 
những lời Phật dạy, chứ chưa hề có sự ghi chép. Đại 
hội lại cử Tôn giả Uu-bà-]y* chủ trì việc trùng tuyên 
những giới luật của Phật đã ché dinh, làm thành bộ 
Luật tạng.° Tôn giả Đại Ca-diếp chủ trì việc giảng giải 
ý nghĩa trong Kinh mà làm thành bộ Luận tang.” Gọi 
chung cả Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng là Tam 
tạng.» 

Đó là theo sự tin tưởng thông thường ở trong Tăng 
giới, nhưng theo lời những nhà khảo cứu Phật học 


! Tiếng Phan là Rãjagrha. 
2 Tiếng Phan là Mahäkãáyapa. 
3 Tiếng Phạn là Sũtra. 
4 Tiếng Phan là Upali. 
5 Tiếng Phan là Samgha. 
5 Tiếng Phan là Vinaya. 
7 Tiếng Phạn là Abhidharma. 
8 Tiếng Phạn là Tripitaka. 
89 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


ngày nay, thì có người nói rằng mãi đến lần kết tập 
thứ ba vào đời vua A-dục' mới khởi đầu có Luận tạng. 


Cách một trăm năm sau, trong Tăng hội có sự 
tranh luận về cách giữ giới luật và cách hành đạo. 
Tăng hội lúc bấy giờ chia ra làm hai phái là Thượng 
tọa bê và Dai chúng bó.* 


Những người thuộc Thượng tọa bộ chủ trương sự 
nghiêm giữ giới luật và bảo thủ những lời Phật dạy, 
trong khi những người thuộc Đại chúng bộ thì muốn 
dùng phương tiện khoan hòa mà tiến thủ. Các vị 
thượng tọa trưởng lão triệu tập cuộc kết tập lần thứ 
hai ở thành Vệ-xá, do Thượng tọa Yaca làm chủ toa, để 
giải quyết sự bất hòa ấy. Cuộc kết tập ấy không có kết 
quả. Phái Thượng tọa trưởng lão vẫn giữ phương diện 
bảo thủ và phái Đại chúng cứ giữ phương diện tiến thủ 
như trước. Mỗi bên đều tự nhận là chính tông, gọi bên 
kia là tà thuyết, hai bên cứ công kích nhau mãi. 

Vào khoảng 280 năm sau khi Phật nhập diệt, tức 
là vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, vua A-dục 
rất sùng bái đạo Phật và lại nắm giữ bá quyền toàn xứ 
Ấn Độ, mới triệu tập cuộc kết tập lần thứ ba ở thành 


1 Vua A-duc (A$oka, 274-227 trước Tây lịch). 

? Tiếng Phạn là Sthavira. 

3 Tiếng Phan là Mahásámghika, còn gọi là Đại chúng bộ. 
90 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


Pataliputra. Nhưng cuộc kết tập này cũng như cuộc 
kết tập thứ hai, phái Thượng tọa trưởng lão và phái 
Đại chúng không dung nạp được nhau. 


Sau cuộc kết tập thứ ba này độ chừng 200 năm, tức 
là vào khoảng 400 năm sau Phật nhập diệt, khoảng 
thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, thì xuất hiện những tư 
tưởng hình nhi thượng học trong Kinh Bát-nhá Ba-la- 
mát-da,' có đến 600 quyển, trước sau lấy những điều 
Phật dạy Tu-Bó-dé làm căn bản, giảng rộng về Không 
luận. Từ đó cái mầm Phật giáo Đại thừa mỗi ngày một 
phát triển. 

Cách độ 100 năm sau nữa, tức là vào khoảng thế 
ký thứ nhất Tây lịch, có vua Kanishka người nước 
Nhục-chi, giữ bá quyền ở vùng Tây bắc Ân Độ và lại 
rất sùng mộ đạo Phật, mới triệu tập cuộc kết tập lần 
thứ tư ở thành Jalandhara, do hai Thượng tọa Parsva 
và Vasamitra chủ trì. Lúc bấy giờ, Thượng tọa bộ đã 
phân làm 11 bộ phái nhỏ hơn, Đại chúng bộ phân làm 
9 bộ phái. Các bộ phái khi ấy vẫn lân quần trong hai 
luận thuyết hữu và không. Trong khi các bộ phái thuộc 
Thượng tọa bộ chủ trương hữu luận, cho vạn pháp tuy 
là vô thường, nhưng vẫn là có, có một cách tương đối, 
không thể nói là không được. Các bộ phái thuộc Đại 


1 Tiếng Phan là Prajnã Päramitã Sutra. 
2 Nên cũng gọi tên phái này là Nhất thiết hữu bộ. 
91 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


chúng bộ thì chủ trương Không luận, cho rằng vạn 
pháp tuy có, nhưng thật là không, vì không có tự tính. 


Ngoài hai luận thuyết ấy, lại có một luận thuyết 
gọi là Trung luán' chủ trương thuyết chẳng phải có 
chẳng phải không. Dó là cái tình thế Phật giáo khi 
vua Kanishka mở cuộc kết tập lần thứ tư. Thuỏ ấy có 
ngài Mã Minh: là một bậc cao tăng, có tài đức lớn và 
lại thâm nhập tư tưởng kinh Bát-nhá Ba-la-mát-da, 
mới soạn sách “Đại thừa Khởi tín luận” nói về A-lai-da 
thức? và chân như.* 

Sau ngài Mã Minh lại có ngài Kiên Tuệ soạn cuốn 
“Đại thừa Pháp giới vô sai biệt luận” thuật lại cái tu 
tưởng của Mã Minh nói về lý thuyết của Đại thừa học 
phái. 

Từ đó, trong Phật giáo có hai tông lớn là: Tiểu 
thừa? và Đại thùa.‘ Đại thừa nghĩa là cỗ xe lớn, ý nói 
tu theo hạnh Bồ Tát thì độ hết thảy chúng sinh; Tiểu 
thừa là cỗ xe nhỏ, ý nói ai tu thì tự độ lấy mình. Hai 


1 Tiếng Phan là Madyámaka. 
? Tiếng Phạn là A§vaghosa. 

3 Tiếng Phan là Ālaya-vijňāna. 
* Tiếng Phan là bhũta-tathatäã 
5 Tiếng Phạn là Hinayäna. 

5 Tiếng Phan là Mahayana. 
92 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


bên tuy phân biệt ra như thế, nhưng vẫn theo tông 
chỉ đạo Phật. Chỉ có điều, Đại thừa chủ trương chỉ cần 
theo đúng cái tỉnh thần trong lời Phật dạy mà tu tiến; 
còn Tiểu thừa thì chủ trương giữ y nguyên theo đúng 
lời dạy của Phật ở trong các kinh, nhất thiết không 
được thay đổi. Một bên tự cho mình là hiểu rõ cái ý 
sâu xa của Phật, một bên tự cho mình theo đúng lời 
Phật dạy. Đó là chỗ khác nhau của hai phái Đại thừa 
và Tiểu thừa từ lúc đầu. Xem thế, thì trong khoảng 
500 năm sau Phật nhập diệt, Phật giáo chỉ có học phái 
Tiểu thừa mà thôi, rồi đến khoảng thế kỷ thứ nhất 
Tây lịch trở đi, mới có học phái Đại thừa. 


Học phái Tiểu thừa từ đầu vẫn dùng theo Tam tạng 
viết bằng tiếng Pali (Nam Phan), là thứ tiếng thông 
dụng trong dân gian thuở ấy. Học phái này sau truyền 
về phía nam, như: đảo Tích Lan,' Miến Điện, Thái 
Lan, Kampuchia, Lào v.v... cho nên gọi là Phật giáo 
Nam truyền, hay Nam tông. Còn học phái Đại thừa 
thì truyền về phía bắc, như: Népal, Tây Tạng, Mông 
Cổ, Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản v.v... 
cho nên gọi là Phật giáo Bắc truyền, hay Bắc tông. 


Hiện nay, Phật giáo Tiểu thừa thờ đức Thích-ca 
Máu-ni như một bậc thầy lập giáo dạy chúng, chứ 
không thờ các vị Phật và Bồ Tát khác. Những người tu 
1 Tức Ceylan, nay là Sri Lanka. 

93 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


hành thì mặc áo vàng và cứ sáng ngày đi khất thực. 
Bên Phật giáo Đại thừa thì đức Thích-ca Máu-ni dần 
dần vào trong lý tưởng, trong thần bí, mà hóa thành 
một vị Phật như các vị Phật trong thần thoại. Bởi vậy 
các chùa Phật giáo Đại thừa thờ đức Thích-ca Mâu- 
ni cùng với chư Phật và chư Bồ Tát. Những người tu 
hành bên Đại thừa mặc áo nâu, tự làm lấy mà ăn hoặc 
nhận cúng dường tại chùa, không đi khất thực. 


Khi Phật giáo Đại thừa hưng khởi thì đạo Bà- 
la-môn lại thịnh hành, phái Đại thừa mới dịch Kinh, 
Luật và Luận ra tiếng Sanskrit (Bắc Phạn), là thứ 
tiếng triết học của đạo Bà-la-môn vẫn dùng từ xưa, 
cốt để dùng đồng một thứ văn tự cho dễ ứng phó với 
đối phương. 

Sau ngài Mã Minh 100 năm, có ngài Long Thọ! 
ra đời, giảng giải kinh Hoa Nghiêm và soạn ra Trung 
luận, Thập nhị môn luận và Thập trụ luận để phát 
huy cái học thuyết của Phật giáo Đại thừa. Từ đó Phật 
giáo Đại thừa mới thật là thịnh đạt. 

Ngài Long Thọ truyền cho hai người cao đệ là Dé- 
bà? và Long Trí. Đề-bà soạn bộ Bách luận. Sau đó, 
người ta lấy Trung luận và Thập nhị môn luận của 
Long Thọ và Bách luận của Dé-ba mà lập ra Tam luận 


1 Tiếng Phan là Nãgãrdjuna. 
? Tiếng Phạn là Deva. 
94 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


tông, rồi đến luận sư Hộ Pháp chủ trương chư pháp 
giai không, chỉ có chân như là bất diệt. Lai có tông lấy 
kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm gốc mà lập ra Bát- 
nhã tông, có tên gọi là Tính tông hay Không tông. Tam 
luận tông, Bát-nhã tông hay Tính tông đều thờ đức 
Văn-thù Bồ Tát,' tượng trưng cho trí tuệ. 


Ngài Long Thọ lại truyền Mật giáo là một giáo lý 
bí mật cho Long Trí. Mật giáo truyền đến Kim Cương 
Trí thành ra Chân ngôn tông hay Mật tông, lấy phép 
tu trì bí mật làm chủ. Vào khoảng đời Đường bên Tàu, 
Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí và Bất Không đem tông 
này truyền sang Trung Hoa. 

Cái học Không tông truyền đến luận sư Thanh 
Biện? là người đồng thời với luận sư Hộ Pháp, theo 
tông chỉ của Long Thọ trong sách Trung quán luận 
mà làm sách “Đại thừa chuóng trân luận” để bác bộ 
Tướng luận của luận sư Hộ Pháp. Sau luận sư Thanh 
Biện, lại có ngài Trí Quang là người có tiếng trong 
môn học Không luận. 

Vào khoảng thế kỷ thứ tư, tức là vào khoảng 1.000 
năm sau Phật nhập diệt, có hai anh em ngài Vô Trước 


1 Tiếng Phan là MañjusrT Bodhisattva. 
? Tiếng Phạn là Bhãvaviveka. 
3 Tiếng Phan là Mahayanatalaratnasastra. 
95 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


và Thế Thân! làm cho học phái Đại thừa được tỏa sáng 
rực rỡ. Ngài Thế Thân là em ngài Vô Trước, lúc đầu 
theo học phái Tiểu thừa, soạn sách Câu-xá luận, sau 
chuyển sang theo học phái Đại thừa. 


Về phương diện tôn giáo, Vô Trước và Thế Thân 
lấy đạo pháp Du-già? là cái học nguyên đã có từ trước 
để làm chỗ tu tập. Cái học Du-già là phép tu cầu lấy sự 
giác ngộ của trí tuệ mà tiến đến chỗ giải thoát. 

Ngài Vô Trước truyền tụng Du-già-sư-địa luân’ 
và lấy sách ấy làm gốc mà lập ra Du-già tông hay là 
Duy Thức tông. Ngài Vô Trước còn soạn sách “Nhiếp 
Đại thừa luận” và “Kim cương Bát-nhã luận”. Những 
người theo học Nhiếp Đại thừa luận của ngài Vô Trước 
lập thành Nhiếp Luận tông. 

Ngài Thế Thân soạn sách “Duy thức luận” và “Kim 
cương Bát-nhá kinh luận”. 

Cái học của Vô Trước và Thế Thân truyền đến luận 
sư Hộ Pháp, làm ra sách “Duy thức thích luận” để giải 
thích cái nghĩa Du-già duy thức. Hộ Pháp truyền cho 
Giới Hiền là người đồng thời với Trí Quang đã nói ở 
trên. 


1 Tiếng Phan là Asañga và Vasubandhu. 
? Tiếng Phạn là Yoga. 

3 Tiếng Phan là Yogacara-bhimi-éästra. 
96 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


Vào khoảng thế kỷ 7, ngài Huyền Trang đời Đường 
sang Ấn Độ (629-645) có gặp ngài Trí Quang và theo 
học với ngài Giới Hiền trong mấy năm, rồi đem Du-già 
tông về truyền ở Trung Hoa, gọi là Pháp Tướng tông. 

Từ đó về sau, ở Ấn Độ, vì đạo Bà-la-môn hưng 
thịnh và rồi bị Hồi giáo xâm lăng, cho nên Phật giáo 
mỗi ngày một suy kém, đến nỗi ngày nay chính ở Ấn 
Độ là nơi phát tích của Phật giáo, hầu như không còn 
Phật giáo nữa, chỉ còn ở các nước chung quanh và 
những nước khác trên thế giới. 

Đó là nói tóm tắt sự tiến triển và biến thiên của 
Phật giáo từ xưa đến nay. Ta thấy trong Phật giáo có 
nhiều tông, nhiều phái, mỗi một tông phái cố tìm một 
con đường khác nhau để đi đến chân lý, nhưng cái tình 
thần duy nhất của Phật giáo là cốt trông thấy rõ cái 
cảnh khổ ở trần gian và tìm cách giải thoát ra ngoài 
trần gian. 


Về đường tỉnh thần và đạo lý của Phật giáo, thì 
lúc đầu Phật chỉ dạy về cái nghĩa duyên khởi, cho rằng 
hết thảy những vật đã sinh ra trong thế gian là đều bởi 
nhân duyên mà cấu thành, chứ không phải tự nhiên 
mà có. Một vật sinh ra có hình sắc, có sự hiểu biết và 
hành động là do sự tập hợp của ngũ uẩn là: sắc, thụ, 
tưởng, hành, thức. Sắc là phần hình hài do tứ đại là: 


97 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


địa, thủy, hỏa, phong, tức là cố thể' dịch thể? nhiét 
và khứ ngưng tập mà thành. Khi ở trong bụng mẹ, thì 
nhờ khí huyết của mẹ mà sống, đến lúc đã sinh ra thì 
nhờ thức ăn để nuôi mình. Suót cả đời, cái thân ta đều 
phải nhờ những chất ta ăn vào để nuôi cho sống. Vậy 
cái hình hài ấy là chỗ ta mượn để nương tựa mà thôi, 
chứ không phải là ta. 


Phần tâm của ta là: thụ, tưởng, hành, thức cũng là 
vay mượn cả. Thụ là sự nạp thụ những sự yêu thích, 
chê ghét; tưởng là sự tưởng nhớ, suy nghĩ, hành là sự 
phản ứng tâm lý, khởi sinh tác dụng: thức là sự hiểu 
biết. Nhưng thụ và tưởng phải dựa vào các giác quan 
và những ngoại vật do giác quan đã tiếp xúc để mang 
lại những chất liệu mà tạo thành phản ứng, suy tưởng. 
Cái thức mà có là vì có thụ và tưởng. Nếu không có thụ 
và tưởng thì không có thức. 

Vậy thân và tâm của ta chỉ là vay mượn mà thôi. 
Cái mà ta tưởng là ta đó chỉ là cái ta ngũ uẩn, do duyên 
khởi mà thành, rồi lại tiêu tán đi, chứ không phải là 
cái chân ngã. 


! Tức là chất rắn. 

? Tức là chất nước. 

3 Tức là hơi nóng. 

* Tức là sự chuyển động. 
98 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


Những yếu tố như: sắc, thụ, tưởng, hành, thức đều 
là bởi sự tiến triển triển miên, hợp hợp, tan tan, vô 
thường vô định. Bởi vậy, đức Phật dạy rằng: 


Hết thảy những tập hợp cấu thành là vô thường. 
Những tập hợp cấu thành là khổ não. 

Hết thảy những yếu tố cấu thành của vạn vật là 
vô ngã. 


Vậy thế gian là cuộc biến hóa vô thường, có có, 
không không, lúc chìm, lúc nổi, đầy những nỗi đau 
buôn khổ não. Những nỗi đau buồn khổ não ấy tại 
sao mà có? Tại những duyên nghiệp lôi kéo ta vào cái 
cảnh khổ mà không có đường ra. Đó là cái thuyết nhân 
duyên trong hai diệu đế Khổ và Tập. Phật thấy rõ chỗ 
ấy, rồi dạy ta những cách làm cho dứt cái nhân duyên 
mà đi vào con đường giải thoát, ấy là hai diệu đế Diệt 
và Đạo. Đạo là Bát chánh đạo, là tám con đường chánh 
để ta noi theo mà thoát khỏi luân hôi, đạt đến Niét- 
bàn. 


Phật chỉ dạy có bấy nhiêu mà thôi, chứ không nói 
rõ cái gì bị luân hồi hay vào Niết-bàn. Vì lẽ Phật có 
nhiều sở kiến riêng, nhưng Phật không đem ra bàn 
luận, sợ môn đồ lại quá đắm đuối vào những điều siêu 
việt miên man mà xao nhãng việc tìm cách giải thoát 
là cái chủ đích thiết thực của đạo Phật. 


99 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


Điều ấy có thể thấy rõ trong các kinh điển rất cổ, 
như kinh Tương ưng bộ (Samyutta-nikaya) có đoạn nói 
rằng: “Một hôm Phật cầm trong tay mấy cái lá cây, rồi 
hỏi các đệ tử rằng: “Hói các đệ tử, mấy cái lá ta cầm 
đây và những lá trên cây trong rừng, bên nào nhiều 
hơn” 


“Các đệ tử đáp rằng: “Lá Thế Tôn cầm trong tay ít 
hơn lá trên cây trong rừng.” 


“Phật dạy: “Hói các đệ tử, những điều ta biết nhiều 
như lá trong rừng vậy, còn những điều ta dạy các đệ 
tử chỉ như lá trong tay thôi. Tại sao có những điều ta 
không đem ra dạy các đệ tử? Vì những điều ấy không 
có ích lợi gì cho đạo giải thoát. Nó không làm cho các 
đệ tử bỏ được chuyện đời, không dứt được sinh tử mà 
tới chỗ yên vui, đến chỗ giác ngộ và Niết-bàn.” 

Trong Trung bộ kinh (Majjhima-nikaya) lại có đoạn 
nói: “Có một người hỏi Phật rằng: Một đức Phật đã 
thành chánh quả rồi, sau khi chết, còn có nữa hay 
không? Phật không đáp lại, và giải thích cái lẽ tại sao 
mà Phật không đáp. Phật nói rằng: Dù sau khi chết 
rồi, còn có Phật nữa hay không, không quan hệ gì. Chỉ 
có một điều rõ rệt là: có sinh, có lão tử và có những nỗi 
đau khổ, ta chỉ dạy cho biết cái căn nguyên, cái duyên 
do sự làm cho khỏi đau khổ và chỉ cho con đường đi 
đến chỗ giải thoát... Ta không nói sau khi chết rồi, 


100 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


Phật còn nữa hay không, là bởi vì điều ấy không quan 
hệ gì đến cái đạo của ta dạy là đưa đến chỗ tiêu diệt 
hết tình dục mà làm cho được yên vui, đến được Niét- 


” 


bàn. 

Xem như thế thì biết Phật chỉ cốt dạy cho ta biết 
con đường giải thoát mà thôi. Hễ ai theo con đường ấy 
mà giải thoát được, thì rồi sẽ thấy rõ chân lý ở trước 
mắt, cần chi phải dạy những điều có thể làm mê hoặc 
lòng người? 

Nói rằng vào Niết-bàn là hết luân hồi, tức là thôi, 
không tạo tác, hành động, nghĩa là không có những 
ý tưởng của ta thường có về thế giới và thân ta nữa. 
Thân ta sở dĩ có là vì có sự tập hợp của ngũ uán, vì có 
sự yêu thích, khát vọng và có tình dục. Những yếu tố 
ấy là ô trọc, là điên đảo mộng tưởng, nó làm cho ta cứ 
mắc vào cái lưới luân hồi. Hé ta thấy rõ những yếu tố 
ấy, bỏ hết lòng yêu ghét, tiêu diệt hết những cái ô trọc 
và những điều vọng hoặc, ấy là vào Niết-bàn. 

Vậy luân hồi là buộc nhân duyên và nghiệp chướng 
trói buộc, cho nên cứ phải sinh sinh hóa hóa mãi mà 
phải chịu hết mọi điều phiền não ở trong bể khổ. Niét- 
bàn là dứt được dây nhân duyên và nghiệp mà sang bờ 
bên kia, được yên ổn, vui sướng. 

Đó là cái quan niệm tối sơ của Phật giáo về luân 
hồi và Niết-bàn. Cũng từ quan niệm ấy mà về sau học 


101 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


phái Tiểu thừa mới nói luân hồi và Niế?-bàn là hai thể 
hữu và vô khác nhau. Hữu là cái có trong thế gian, tức 
là vạn vật. Cái có ấy tuy là vô thường vô định, cứ tiếp 
tục biến hóa luôn, hết kiếp nọ đến kiếp kia, nhưng vẫn 
là có, có một cách tương đối chứ không phải là cái có 
tuyệt đối. Dứt được cái hữu tiếp tục sinh hóa, thì vào 
Niét-ban là cái vô. 

Phật giáo Tiểu thừa còn phân ra hai thứ Niết-bàn: 
một là Niết-bàn trong đời sống của ta, vì có sự giác ngộ 
mà bỏ hết sự ảo vọng, hết lòng ham muốn, yêu thích, 
hết lòng sân nhuế. Hai là Niét-bán sau khi chết rồi, 
ngũ uẩn lìa tan mà vào chỗ tịch mịch. 


Quan niệm ấy của Phật giáo Tiểu thừa khác với 
Phật giáo Đại thừa, cho thế gian như ta tưởng nghi, 
chỉ là cái kết quả sự tưởng tượng của ta mà thôi. Phật 
giáo Đại thừa nói rằng sự mê hoặc của ta và sự mờ tối 
của trí ta gây thành một ảo tượng giữa ta với thực tại. 
Sự thật thì thế gian và thực tại là một, chứ không có 
hai. Nói rằng trong thế gian có hữu và vô như bên Tiểu 
thừa là không đúng chân lý. 

Phật đã nói: “Ai biết rõ cái hiện thực, thì không có 
hữu và vô, vì đã bất sinh bất diệt, thì cái ý tưởng hữu 
và vô chỉ là mộng tưởng mà thôi.” Luân hồi là mê hoặc, 
Niét-ban là giác ngộ, hai phương diện của một sự thật. 


102 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


Khi Phật đã dác đạo ở dưới cây Bồ-đề và định đi 
thuyết pháp để cứu độ chúng sinh, ngài nói rằng: “Cửa 
bất sinh bất diệt phải mở rộng ra!” Cửa bất sinh bất 
diệt mở rộng ra, làm dứt hết sự tạo tác, hành động, bỏ 
hết các thuộc tính là nguồn gốc, cơ sở của sinh tử, trừ 
hết lòng ham muốn khao khát, tiêu diệt hết các tình 
dục, ấy là được yên vui, tức là Niết-bàn. 


Niết-bàn và thế gian là một. Những yếu tố có ở 
trong thế gian là có ở trong Niết-bàn, những yếu tó 
có ở trong Niét-ban là có ở trong thế gian. Phật nói 
rằng: “Những yếu tố căn bản thật có của sự sinh hóa là 
không bao giờ tiêu diệt đi được. Những yếu tố không có 
ở trong thế gian là không có và chưa từng có.' Những 
người tưởng có hữu và vô (hai cái tương đối) là không 
bao giờ hiểu được sự yên nghỉ của luân hồi.” 

Nghĩa là: trong thái cực tuyệt đối, là cứu cánh 
Niết-bàn, các yếu tó đều biến mất. Những yếu tố ấy 
gol là những cái ô trọc, hoặc là nghiệp báo, hoặc là sự 
sinh hóa của cá thể, hoặc là các yếu tố kết tập, đều 
biến mất cả. Song những yếu tố không có trong thái 
cực tuyệt đối, là chưa từng có. Những yếu tố không có 


1 Sách La Bhagavad-Git của Ấn Độ giáo (Hindouisme) cũng 
nói rằng: “Cái có thật thì có mãi, không thể thôi không có 
được, cũng như cái không có, thì không bao giờ khởi phát ra 
có được.” 


103 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


ấy giống như cái dây ở trong chỗ tối, người ta trông ra 
con rắn, đến khi đem đèn soi rõ, thì hết cả sự trông 
lầm và sự sợ hãi. Những yếu tố ấy gọi là ảo tượng, là 
ham muốn, là nghiệp báo, là sự sinh hoạt của cá thể, 
song theo đúng cái nghĩa tuyệt đối, thì không phải là 
sự có chân thật. Cái dây mà ta tưởng là con rắn, thì 
dù ở chỗ tối hay ở chỗ sáng, vẫn là cái dây, chứ không 
phải là con rắn. 

Vậy thì cái mà ta gọi là hiện thực của vạn pháp là 
cái gì? Chính vì con ma vô thường, ta gọi là ngá, là hữu 
ngã nó ám ảnh, cho nên người ta mới tưởng trông thấy 
những bản chất khác nhau, kỳ thật những bản chất 
ấy không có, khác nào một người có bệnh đau mắt, tuy 
thật thì không có gì cả, mà lại trông thấy những sợi 
tóc, những con ruồi hay những vật gì khác nữa. Cho 
nên ngài Long Thọ nói rằng: 


Niết-bàn không phải là vô. 

Tại sao có cái ý tưởng ấy? 

Ta gọi Niét-ban là tiêu diệt 

Hết tháy những ý tưởng về hữu và vô. 

Bao nhiêu những cái mà người phàm tục như 
chúng ta cho là thật, đều là không thật cả! Tuy những 
cái ấy không thật, nhưng không phải là không hẳn. 
Hiểu rõ chỗ ấy là Niét-ban. 


104 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


Niết-bàn không phải là tiêu diệt hết thảy, không 
phải là hoàn toàn hư vô, chỉ là một cái thể để trừ bỏ 
hết thảy những sự tạo tác của trí ta đã lầm lẫn mà gây 
ra. 


Nói tóm lại, theo thuyết của Phật giáo Tiểu thừa 
thì luân hồi và Niết-bàn là hai thể khác nhau, mà theo 
thuyết của Phật giáo Đại thừa thì là chỉ có một. 


Ta đã biết trong những lời Phật dạy, Phật có ý 
tránh đi những điều quá siêu việt, không nói đến. 
Phật chỉ nói rằng ta mắc phải luân hồi và ta có thể 
giải thoát được mà vào Niết-bàn. Vậy thì cái giải thoát 
được và vào Niết-bàn ấy, là cái gì? Theo thường thức 
của ta, thì cái ấy là thân ta và sự cảm giác, tư tưởng, 
hành động, tri thức của ta. Nhưng Phật đã nói cái ấy 
là cái vọng ngã do ngũ uán tập hợp mà thành ra cái 
cá nhân của ta, rồi đến khi chết, những phần tử ấy lại 
tan mất, không có gì là cái ngã của ta nữa. Như vậy 
thì cái mắc phải luân hồi hay vào Niét-bán là cái gì, ta 
vẫn không biết. 

Phật cho cái ấy là cái chân ngã bất sinh bất diệt, 
không thể lấy sự suy luận tri thức mà hiểu được. Ta 
còn ở trong cái phạm vi tương đối, thì ta không sao 
biết được cái tuyệt đối, để rồi đến khi nào ta giải thoát 
ra ngoài cái phạm vi tương đối, thì bấy giờ ta sẽ trông 
thấy cái tuyệt đối rõ như trông thấy mặt trời vậy. 


105 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


Ta biết sự sinh hóa ở thế gian giống như những đợt 
sóng ngoài bể nhô lên rôi chìm xuống. Những sóng ấy 
là những hiện tượng chốc lát vô thường, tự nó không 
có thực tính. Song ta biết sóng là sự biến hóa của nước. 
Vì vậy ta muốn biết vạn vật là sự biến hóa của cái gì. 
Đã hay rằng các hiện tượng trong thế gian là do nhân 
duyên sinh ra, nhưng cái gì mắc phải nhân duyên mà 
thành ra vạn tượng? Đó là một câu hỏi cứ lån quân ở 
trong trí não người ta. 


Theo Bà-la-môn giáo, thì hoặc nói cái bản thể của 
vạn vật do sự hô hấp của Brahman, như lúc tỉnh, lúc 
mé mà sinh hóa ra vạn tượng; hoặc nói các vị thần tu 
tại làm chủ té cả vũ trụ mà tạo tác ra vạn vật v.v... 
Phật giáo Đại thừa bài bác những thuyết ấy, rồi lập ra 
những thuyết hình nhi thượng, như Không luận, Tam 
thân luận, A-lai-da thức luận, Chân như luận và Luc 
đại luận, để giải thích cái bản thể của vũ trụ. 

Không luận là cái thuyết nói cái tánh khóng là 
nguồn gốc của vũ trụ. Thuyết này căn bản ở kinh Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa là lời Phật dạy Tu-Bồ-đề về tánh 
Không mà mó rộng ra, lập thành cái lý thuyết cho vạn 
pháp đều gốc ở cái không. 

Tu-bồ-đề là một cao đệ của Phật, nói trong kinh 
Tăng-nhất A-hàm rằng: “Pháp pháp tự sinh, pháp 


! Tiếng Phan là Śūnyatā. 
2 Tiếng Phan là Subhũti. 
106 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


pháp tự diệt, pháp pháp tương động, pháp pháp tự 
tức... Pháp pháp tương loạn, pháp pháp tự tức, pháp 
năng sinh pháp... Như thị nhất thiết sở hữu giai qui 
ư không: vô ngã, vô nhân, vô mạng, vô sĩ, vô phu, vô 
hình, vô tượng, vô nam, vô nú...” (Các pháp tự sinh, 
các pháp tự diệt, các pháp tự động lẫn nhau, các pháp 
tự nghỉ... Các pháp tự loạn lẫn nhau, các pháp tự nghỉ, 
pháp có thể sinh ra pháp... Như thế là hết thảy cái có 
đều về cái không: không ta, không người, không mệnh, 
không sĩ, không phu, không hình, không tượng, không 
nam, không nữ...) 


Cái không (Sũnyatä) trong kinh Bát-nhá Ba-la- 
mát-da ấy, xét về nghĩa cùng tôt là thái cực, là cái thể 
tuyệt đối tự tính trống không mà chứa đầy những tiềm 
thế để sinh hóa. 


Không luận của Phật giáo Đại thừa nói trong kinh 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phần giống như cái thuyết 
của hai học phái Số học' và Du-già? của đạo Bà-la- 
môn thời xưa. Những học phái ấy nói rằng trong vũ 
trụ có hai thực thể gọi theo tiếng Phan là purusa và 


! Tiếng Phạn là Samkhya. 
2 Tiếng Phan là Yoga. 
3 Được phiên âm là bố-lộ-sa (4370), dịch nghĩa là nhân 
ngã, linh hôn, cá thể. Một số bản kinh chữ Hán cũng dùng 
chữ sĩ phu (EX) để phiên âm từ này, không nên nhầm với 
chữ sĩ phu vốn thường chỉ người học trò, giới trí thức. 

107 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


prakrti' Theo ho, purusa là thần lý, là tinh lực, tự 
tính thường trụ, bất sinh bất diệt, bản thể rất tĩnh 
mich và sáng suốt. Prakrti là linh khí, là tỉnh chất có 
khi tĩnh, có khi động: tĩnh thì im lặng, không có gì cả, 
động thì biến hóa ra trời đất và vạn vật, tức là phát 
hiện ra vạn pháp ở trong thế gian. 


Purusa là cái linh quang minh giác ở trong vũ trụ, 
tức là cái Đại ngã thường trụ tự tại, nhưng vì có lúc mê 
muội mà theo sự biến hóa của Prakrti và gây thành 
cái vọng ngã vô thường vô định, có sinh có tử. Prakrti 
dựa vào purusa mà sinh hóa ra vạn pháp. Vạn pháp 
đã sinh ra, thì bất cứ pháp nào cũng phải trải qua bốn 
thời kỳ là: thành, trụ, hoại, không, nghĩa là có thời 
sinh, thời lớn, thời già yếu, thời chết. Chết thì trở vé 
cái thể Sunyata, rồi mỗi pháp lại theo cái duyên cái 
nghiệp của mình đã tạo ra mà sinh hóa mãi. Chỉ trừ 
khi nào cái Đại ngã tỉnh ra, thấy rõ sự ảo vọng của tạo 
hóa, tức là thấy rõ sự sinh hóa của Prakrti là mậu ngộ, 
thì bấy giờ là giải thoát và lại yên tĩnh và vui sướng. 

Vậy theo cái thuyết Không luận của Phật giáo Đại 
thừa thì chúng sinh hiện hữu chỉ là giả hợp của ngũ 
uẩn. Song ngũ uẩn chỉ là những yếu tố hợp hợp tan 
tan, vô thường, vô định, tự nó không có thực thể. Bởi 
vậy Tâm kinh Bát-nhá Ba-la-mát-da của chư tăng 


1 Hán dịch là bản tính (%74). 
108 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


bên Phật giáo Đại thừa ngày ngày thường tụng niệm 
nói rằng: “Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức 
thị không, không tức thị sắc. Thụ, tưởng, hành, thức, 
diệc phục như thị” (Sắc chẳng khác không, không 
chẳng khác sắc; sắc là không, không là sắc. Thụ, tưởng, 
hành, thức cũng đều như thế.) Nói như thế là ngũ uẩn 
đều không cả. 

Vậy theo cái lý thuyết ấy thì các hiện tượng rốt ráo 
đều là không. Nhưng cái không của Phật học không 
phải là cái không tuyệt đối hư vô. Cái không ấy chỉ là 
cái thể hư linh, tức là cái thể có đầy tiém thế để động 
thì sinh hóa, mà tĩnh thì tịch mịch 1m lặng. 

Cái hư linh ấy “bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, 
bất tăng, bất giảm” (không sinh, không diệt, không 
cáu bẩn, không trong sạch, không thêm, không bớt). 
Đó là cái không tướng của các pháp. Vì vậy cho nên nói 
rằng trong tánh không không có ngũ uẩn; không có lục 
căn; không có lục trần, không có lục cảnh;' không có 
Thập nhị nhân duyên mà cũng không có việc dứt hết 
Thập nhị nhân duyên; không có Tứ thánh đế, không 
có trí, không có đắc. Bậc Bồ Tát hiểu được chỗ ấy cho 
nên lòng không vướng víu chướng ngại, không sợ hãi, 
xa lìa những điều điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh 
là Niết-bàn. Chư Phật trong ba đời hiểu được chỗ ấy, 


1 Nhãn giới, nhĩ giới, tí giới, thiệt giới, thân giới, ý thức giới. 
2 Quá khứ, hiện tại, tương lai. 
109 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


cho nên mới được A-náu-da-la Tam-miéu Tam- Bồ-đề, 
tức là được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Thuyết ấy đúng như lời ngài Tu-Bó-dé đã nói: 
“Nhất thiết sở hữu giai quy ư không.” Song một lý 
thuyết trừu tượng rất cao như thế, những người 
thường làm sao mà hiểu được, vậy nên về sau các nhà 
hiển triết trong phái Đại thừa biểu diễn cái ý tưởng ấy 
ra những danh hiệu có vẻ cụ thể để người ta dễ hiểu, 
và Sunyātā thành ra vị Phật tối sơ gọi là Bản So Phật 
(Adi-Buddha) v.v... Đó là về phương diện tôn giáo, sẽ nói 
đến sau. 


Tam thân luận cho rằng vũ trụ là một cuộc đại 
hoạt động của hiện tượng tự thân. Hoạt động từ vô thi 
đến vô chung nối tiếp mãi như những đợt sóng ngoài 
biển. Nhân có hoạt động mới có sinh diệt chuyển biến. 
Nếu không có hoạt động thì không chuyển biến, tức là 
không có vạn tượng, không có vũ trụ. 


Vạn tượng tự thân là cái thể duy nhất trong vũ trụ, 
tức là nguồn gốc của vũ trụ. Cái hiện tượng tự thân ấy 
gọi là Pháp thân. Phật, thánh, phàm đều nương tựa 
vào đó mà có. Về phương diện tuyệt đối, thì Phật là 
Pháp thân. Pháp thân biến hóa ra các thân khác. 


Theo thuyết ấy, thì Phật có ba thân là: Pháp thân, 
Báo thân và Ứng thân. 


110 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


Pháp thân là lý pháp tụ tập lại mà thành thân, tức 
là lấy pháp tính làm thân. Pháp tính không phải là 
sắc chất và cũng không phải là thần trí, mà đầy khắp 
cả vũ trụ, đâu đâu cũng có, không sinh không diệt, lúc 
nào cũng thường trụ, thuần nhiên là điệu lý chân thật, 
thanh tịnh. Vạn pháp phải nương vào đó mà có, vạn 
đức phải tụ lại đó mà thành. 


Báo thân là phần lón, phần tốt về phúc đức, và trí 
tuệ của Pháp thân tích tụ lại làm thân mà được cái 
quả báo viên mãn. Báo thân lúc nào cũng nương vào 
Pháp thân, không bao giờ gián đoạn, tức là trí tuệ khế 
hợp với lý để đối với mình và với người mà thụ dụng, 
cho nên còn gọi là Thụ dụng thân. 

Ứng thân là cái thân tùy loại mà hóa hiện ra sắc 
thân để phổ ứng quần cơ, tu thành chánh giác mà 
thuyết pháp độ chúng. Vì thế có khi gọi là Hóa thân 
hay là Biến hóa thân. 


Nói tóm lại, Pháp thân là chỉ cái thể sở chứng được 
Báo thân và Ứng thân là chỉ cái dụng, nhờ có cái thể 
mà phát hiện ra. Vậy nên tuy nói là ba thân, nhưng 
thật là chỉ có một thể, một thể tức là một Phật. 


Một Phật, nghĩa là một cái minh giác linh diệu, 
chung khắp cả vũ trụ. Cái minh giác linh diệu ấy lưu 
chuyển phát hiện ra các thân khác, tức là thành ra 


111 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


chư Phật. Do cái phúc đức trí tuệ hay là do sự biến hóa 
phổ ứng ở đời thì có nhiều Phật, mà do cái thuần lý thì 
chỉ có một Phật. Một mà hóa ra nhiều, nhiều mà vẫn 
là một. Vì có thuyết ấy, cho nên về mặt tôn giáo, người 
ta nói rằng tuy Phật có nhiều thân, nhưng đều là một 
thể cả. 

A-lai-da thức luận là cái thuyết lấy bát thức làm 
căn bản. Nguyên trong Phật giáo Tiểu thừa chỉ nói có 
lục thức là những thức do lục căn mà ra như: nhãn 
thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 
Phật giáo Đại thừa thêm vào hai thức là: mat-na thúc! 
và a-lai-da thức,? gọi tất cả là Bát thức. Mat-na thức 
là cái thức cầm giữ lấy chỗ thấy biết, tức là sự nhận 
thức tự thân mình. A-lai-da thức là cái thức gồm chứa 
hết thảy các pháp. 

Theo sách Đại thừa khởi tín luận của ngài Mã 
Minh thì A-lai-da thức là chỗ hòa hợp bất sinh bất 
diệt và sinh diệt. A-lai-da thức có hai nghĩa: một là 
Nhiếp nhất thiết pháp, hai là Sinh nhất thiết pháp. 

A-lai-da thức bao hàm hết thảy những chủng tử 
của chư pháp và phát hiện được hết thay những năng 
lực vô hạn của vạn tượng. Cho nên cái căn thân của 
ta vừa phát sinh ra là nó bao hàm cả khách quan giới 


1 Tiếng Phan là Mano-vijñãna. 
2 Tiếng Phan là Alaya-vijñána. 
112 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


(vạn vật). Khách quan giới thiên sai vạn biệt là do 
chủ quan giới (tâm), có ý thức tác dụng mà ra. Nếu ta 
không có trí giác thì vạn vật cũng không có. Vậy vũ trụ 
mà có là vì có sự nhận thức. 

Nói thế, không phải là nói vạn vật mà ta cảm giác 
được không có bản chất. Vạn vật của ta cảm giác vẫn 
là thực tại, mà cái bản chất của thực tại ấy không 
ngoài những chủng tử A-lai-da thức. Những chúng tử 
ấy do bảy thức kia phân biệt khách quan hiện tượng 
mà thành ra, rồi chứa cả vào A-lai-da thức. 


Khi cái chủng tử đã gieo vào A-lai-da thức rồi, nó 
triển chuyển vô cùng. Bao nhiêu những sự động tác do 
tâm khởi lên, bao nhiêu những sự tác dụng của chủ 
quan đều là cái phản hưởng của khách quan. Cái phản 
hưởng ấy lại dẫn khởi bao nhiêu thứ động tác khác, 
làm thành ra sanh tử luân hồi, chẳng bao giờ ngừng. 

Chúng tử có hai thứ: một là hữu lậu chủng tử, hai 
là vô lậu chủng tử. Hữu lậu chủng tử bị duyên nghiệp 
lôi kéo, phải sanh tử, đúng với hai diệu đế Khổ và Tập. 
Vô lậu chủng tử đối với ngoại giới biết là hư vọng, cho 
nên không để tâm vọng động. Ấy là nguyên nhân sự 
giải thoát, đúng với hai diệu đế Diệt và đạo. 

Vậy thì A-lai-da thức là căn bản của hiện tượng 
giới. Từ vô thi, A-lai-da thức đã hàm chứa các chủng 
tử. Hiện tượng giới do những chủng tử ấy mà phát 


113 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


hiện ra. Hiện tượng đã phát hiện thì lại kích thích, tự 
thức, làm cho lại phát sinh duyên mới, dẫn đến chỗ tác 
dụng. Như thế chủng tử cùng hiện tượng làm nhân làm 
quả cho nhau mãi, mà làm cho hiển hiện vạn tượng. 


Vậy do hữu lậu chủng tử vọng động mà sinh hóa là 
luân hồi, do vô lậu chủng tử giữ cho tâm không vọng 
động là Niết-bàn. 


Chân như luận là một thuyết tuyệt đối duy tâm, 
cho rằng hết thảy đều do tâm tạo ra, toàn thể vũ trụ 
lấy tâm làm khởi điểm. 

Tâm là gì? Nói là không hay có, là hữu tướng hay 
vô tướng đều không đúng cả. Tâm không thể nào biết 
được, chỉ nên suy xét về hai phương diện động và tĩnh 
mà thôi. Tâm động là cửa sinh diệt, tâm fĩnh là cửa 
chân như.' Chân như là bản thể của thế giới, thế giới 
ấy tuyệt đối và bình đẳng. Sinh diệt là hiện tượng của 
thế giới, thế giới ấy tương đối và vô thường. 

Bản thể của tâm là thường trụ bất động, bởi vô 
minh làm duyên, khiến tâm hoát nhiên khởi niệm và 
vọng động, thành ra thiên sai vạn biệt, tức là sinh 
diệt. Tâm thể chân như đã vì vọng niệm mà dao động 
là A-lai-da thức, mở nguồn cho hết thảy hiện tượng. 


Chân như tuy do vô minh mà dao động, nhưng 


1 Tiếng Phan là Tatháta. 
114 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


trong động vẫn có tĩnh, tĩnh không rời động. Chân như 
ở trong sinh diệt mà vẫn ngoài sinh diệt. 

Tâm thể là tĩnh, phô bày ra hiện tượng là động. 
Vạn tượng của thế giới đều do tâm thể hoạt động mà 
hiển hiện. Tâm thể cùng với vạn tượng không lìa nhau, 
mà cũng không cùng nhau là một. Tâm thể và vạn 
tượng quan hệ với nhau như nước với sóng, tuy khác 
nhau về hiện tượng nhưng vẫn cùng một thực thể. 

So sánh với giáo lý Tứ diệu đế thì động hay là sinh 
diệt hợp với hai diệu đế Khổ và Tập: tĩnh hay là vô 
sinh diệt hợp với hai diệu đế Diệt và Đạo. Phương diện 
trước nói về nguyên nhân khởi sinh và phát triển của 
hiện tượng, phương diện sau nói về nguyên nhân giải 
thoát. 

Thuyết A-lai-da thức thì cho rằng A-lai-da thức là 
một vai diễn trên sân khấu chân như, Chân như luận 
thì cho rằng chính chân như tự nó là một vai diễn. 

Lục đại luận nói căn nguyên của vũ trụ là lục 
đại.' Lục đại là sáu nguyên tố: địa, thủy, hỏa, phong, 
không và thức, nghĩa là đem hai nguyên tố không và 
thức thêm vào tú đại. 

Thân ta do £ứ đại mà có, tâm ta do không và thức 
mà có. Bản thể của vũ trụ cũng chỉ là lục đại đó mà 
thôi. 

! Tiếng Phan là Mahábhustas. 
115 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


Tứ đại là phần vật, không và thức là phần tâm. 
Theo thuyết này thì thực tại là hoạt động lực, mà hoạt 
động lực là bản thể của tâm. Nên xét đến cùng thì 
thuyết lục đại này cũng là khuynh hướng duy tâm. Vì 
vật và tâm tuy là hai, nhưng đó là do tri giác của ta 
phân biệt ra mà thôi, chứ bản thể của thực tại vẫn cốt 
ở tâm, là tuyệt đối. 

Vật đối với tâm như sóng đối với nước. Sóng với 
nước không lìa nhau. Sóng tức là nước. Vật và tâm 
cũng không lìa nhau. Vật là một phương diện của thực 
tại. Vậy vật và tâm cùng biểu thị thực tại, cho nên gọi 
chung là nhất như. 

Cái “ta” hiện có đây là do lục đại kết hợp mà có. 
Lục đại ly tán thì ta không còn. Còn và mất chẳng qua 
là sự đối thay của lục đại. 

Lục đại kết hợp và ly tán kết hợp làm thành vũ 
trụ hoạt động. Ngoài lục dal ra thì không có vũ trụ nào 
khác. Chân như là tự thân của lục đại, do lý tính của 
ta trừu tượng ra mà thôi. 

Ngoài sự vật mới tìm được thực thể. Nhưng lìa vật 
ra, không có lý được, lìa hiện tượng ra, không có thực 
thể được. 

Thánh phàm khác nhau, thiện ác phân biệt ở nơi 
biết hay không biết rõ chân như với hiện tượng. 


116 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


* 


ói tóm lại, những luận thuyết nói ở trên 

DO lá tóm tát cái hoc hinh nhi thuong cúa 

Phật giáo Đại thừa, nghiên cứu về chân thể của vũ 

tru và chân tướng của thực tại. Vì có cái học hình nhi 

thượng ấy cho nên Phật giáo Đại thừa có nhiều chỗ 
khác với Phật giáo Tiểu thừa. 

Về phương diện tôn giáo, Phật giáo Đại thừa lấy 
lý thuyết Không luận và Tam thân luận làm căn bản. 
Tánh không trong Không luận biểu hiện thành một vị 
Phật gọi là Adi-Bouddha, Hán dich là Bản sơ Giác giả, 
hay là Bản sơ Bản Phật, cũng có khi được gọi là Tối 
Thắng Phật hay là Tối Thượng Thắng Phật. 

Vi Adi-Bouddha này lại từ năm cái trí của mình 
(Ngũ trí) mà hóa ra năm vị Dhyani-Bouddha (Thién- 
na Phật), là những vị Phật chỉ có trong sự giảng thuyết 
mà thôi, chứ không thực sự đản sinh xuống trần thế, 
trái với những vị Manushi-Bouddha, tức là những vi 
Phật thực sự sinh ra ở trần thế rồi tu hành thành Phật, 
như các vị Cổ Phật và đức Phật Thích-ca Máu-ni. 

Năm vị Dhyani-Bouddha ấy là: 

1. Đại Nhật Như Lai hay là Phật Ty-l0-giá-na,' 
ở trung ương, tức là Thường trụ Tam thế diệu 
pháp thân. 


! Tiếng Phạn là Mahävairocana. 
117 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


2. Bất Động Như Lai hay là Phật A-súc' ở phương 
đông, tức là Kim cương kiên cố tự tính thân. 

3. Bảo Sinh Phật, ở phương nam, tức là Phúc đức 
trang nghiêm thánh thân. 

4. Vô Lượng Thọ Phật, có tên gọi là Vô Lượng 
Quang Phật,* ở phương tây, tức là Thụ dụng trí 
tuệ thân. 

5. Bất Không Thành Tyu Phật, ở phương bắc, tức 
là Tác biến hóa thân. 

Năm vị Dhyani-Bouddha ấy do tự tính luân thân 
của mình mà hóa ra năm vị Dhyani-Bodhiasattva, là: 


1. Phổ Hiền Bồ Tát (Samanbhadra Bodhisattva). 
2. Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajrapani Bodhisattva). 
3. Bảo Thủ Bồ Tát (Ratnapáni Bodhisattva). 


4. Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokites vara 
Bodhisattva). 


5. Văn Thù Bồ Tát (Manjucri Bodhisattva). 


! Tiếng Phan là Aksobhya. 

2 Tiếng Phan là Ratnasambhava. 
3 Tiếng Phan là Amitayus. 

+ Tiếng Phan là Amitábha. 

5 Tiếng Phạn là Amoghasiddhi. 
118 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


Những vị Dhyani-Bouddha và Dhyani-Bodhisattva 
ấy về sau thành ra chư vị Phật và Bồ Tát trong tín 
ngưỡng, người ta tụng niệm và thờ cúng ở các chùa 
chiền. 

Su thờ cúng ấy, tùy theo từng tông phái mà thêm 
bớt hay chuyên biệt một vài vị, như Chân ngôn tông 
thì thờ đức Đại Nhật Như Lai và Phổ Hiền Bồ Tát; 
Tịnh Độ tông là một tông phổ thông hơn cả thì thờ hết 
thảy chư Phật và chư Bồ Tát, nhất là thờ đức Phật 
Vô Lượng Thọ, tức là đức Phật A-d¡-đà và đức Phật 
Thích-ca Máu-ni. 


Theo lý thuyết Tam thân thì phái Đại thừa cho 
rằng hết thảy chư Phật đều là một pháp thân cả. Đức 
A-di-đà là Báo thân của Phật và đức Thích-ca Máu- 
ni là Ứng thân của Phật. Hay là nói ngược lại: đức 
Thích-ca Máu-ni đã thành Phật là được cái Pháp thân 
của Phật, cái đời ngài hiện ra ở thế gian mà thuyết 
pháp và giáo hóa chúng sinh là Ứng thân của Phật; 
đức A-di-đà ở Tây phương Cực Lạc, hưởng thụ sự yên 
vui và cứu độ chúng sinh là Báo thân của Phật. Hay là 
nói như thuyết của Chân ngôn tông thì đức Đại Nhật 
Như Lai là Pháp thân của đức Thích-ca Máu-ni, đức 
A-di-da là Báo thân của đức Thích-ca Máu-ni, và đức 
Thích-ca Máu-ni la Ứng thân của đức Đại Nhật Như 
Lai. 


119 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


Vậy xét về Pháp thân, thì chư Phật là đồng một 
thể, tức là chỉ có một Phật mà thôi, mà xét về Báo 
thân, thì có đức A-di-da và chư Phật khác, và xét về 
Ứng thân, thì có đức Thích-ca Máu-ni cùng chư Phật 
khác đã đản sinh mà tu thành chánh giác. 


Ví như trong thế gian chỉ có một mặt trăng là Pháp 
thân, cái ánh sáng của mặt trăng chiếu khắp thiên hạ 
là Báo thân, và những bóng mặt trăng hiện ra dưới 
mặt nước là Ứng thân. 

Bởi có cái thuyết Tam thân ấy, cho nên đạo Phật 
nhận có nhiều vị Phật ở đời quá khứ, hiện tai và vị lai. 
Các kinh của Phật giáo Đại thừa nói rằng trong một 
trụ kiếp có một ngàn vị Phật ra đời để thuyết pháp mà 
cứu độ chúng sinh. 

Trong số chư Phật đã đản sinh ở thế gian mà tu 
thành chánh quả, thì các kinh chép rõ danh hiệu của 
bảy vị. Ba vị trên thuộc về cuối Trang Nghiêm kiếp, 
là một tiểu kiếp quá khứ trong trụ kiếp này, và bốn vị 
dưới thuộc về Hiền kiếp, là tiểu kiếp hiện tại. 

Bảy vị Phật ấy là: 

1. Ty-ba-thi Phật (Vipasyin Buddha). 

2. Thi-khí Phát (Sikhin Buddha). 

3. Ty-xá-phuú Phật (Visvabhu Buddha). 

4. Cáu-luu-tón Phát (Krakucchandha Buddha). 
120 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


5. Cáu-na-ham-Máu-ni Phật (Kanakamuni Buddha). 
6. Ca-diếp Phật (Kasyapa Buddha). 
7. Thích-ca Máu-ni Phật (Sakyamuni Buddha). 


Còn vi Phật thứ tám sẽ là đức Di-lác (Maitreya) tức 
là vị Phật tương lai. 


Phật giáo Đại thừa có hai tông là Tịnh Độ tông và 
Thiền tông, tuy cách tu hành khác nhau, nhưng vẫn 
đi đôi với nhau và thịnh hành hơn hẳn các tông khác. 


Tịnh Độ tông chú trọng sự lễ bái và tụng kinh 
niệm Phật, để khi mệnh chung, ai có công đức và 
duyên nghiệp tốt thì được Di-dà tam tôn là Phật A-di- 
đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí tiếp 
dẫn vãng sinh về Tây phương Cực lạc, tức là cõi Tinh 
độ, trong sạch an tịnh, trái với cõi thế giới Ta-ba là cõi 
trần tục ô uế ta đang sống. 


Tịnh Độ tông dùng các phương tiện để giúp số 
đông người dễ tin mà đi vào đạo. Nhưng những người 
đã xuất gia tu hành thì phải tu Thiền học, nghĩa là 
theo giáo chỉ của Thiền tông. 


Phật giáo Đại thừa chia cách tu đạo ra làm hai: 
một là theo Tiệm giáo, là phép tu phải tu lâu đời, rồi 
dần dần mới được đạo. Phép tu này phù hợp với đại đa 
số hết thảy mọi người, ai ai cũng có thể tùy sức mình 
mà dần dần tu tập. Hai là theo Dón giáo, là phép tu 

121 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


đốn ngộ, giúp người ta có thể được đạo nhanh chóng. 
Nhưng phép tu này chỉ hợp cho những người có căn cơ, 
trí lực mạnh mẽ. 


Thiền tông dùng phép tu Thién-na thuộc lối Dón 
giáo, không dùng văn tự để truyền giáo. Kinh Dai 
Phạm thiên vương vấn Phật quyết nghi nói rằng: “Một 
hôm đức Phật Thích-ca Máu-ni hội các đệ tử trên núi 
Linh Thứu, rồi cầm một cành hoa mà đưa lên trước cả 
chúng hội, không nói gì cả. Trong chúng đều yên lặng 
không hiểu gì, chỉ có ngài Đại Ca-diếp nhìn lên mỉm 
cười. Phật nói rằng: Ta có Chánh pháp nhãn tạng, 
Niết-bàn diệu tâm, nay phó chúc cho Ma-ha Ca-diếp.” 

“Chánh pháp nhãn tạng” là khả năng nhìn thấu 
các pháp do đã chứng ngộ chánh pháp. “Niét-ban diệu 
tâm” là tâm mầu nhiệm cùng thể với Niết-bàn. Xem 
thế thì biết sự giác ngộ chỉ những bậc thượng căn mới 
tự hiểu lấy, chứ không thể dùng lời mà truyền dạy. 

Khi Phật sắp nhập diệt, truyền y bát cho Đại 
Ca-diếp làm Tổ thứ nhất của Thiền tông. Tổ Ca-diếp 
truyền lại cho Tôn giả A-nan, rồi truyền dần đến đời 
thứ 28 tại Ấn Độ là Tổ Bó-dé Dat-ma". 

Vào khoảng năm đầu niên hiệu Phổ Thông đời vua 
Lương Vũ Đế ở Nam triều, Bó-dé Dat-ma di đường 
! Tiếng Phạn là Bodhidharma. 

2 Tức năm Canh Tý, là năm 520 theo Tây lịch. 
122 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


biển sang Quảng Châu, Trung Hoa. Vua Vũ Đế nhà 
Lương liền mời đến Kiến Nghiệp, tức là thành Nam 
Kinh bây giờ. Bó-dé Dat-ma nói chuyện với vua, vua 
không nhận hiểu được diệu lý, ngài liền bỏ lên Tung 
sơn, ở chùa Thiếu Lâm thuộc đất Bắc Nguy, ngồi yên 
suốt 9 năm chỉ nhìn vào vách đá. 


Bồ-đề Đạt-ma sau đem Thiền tông truyền cho 
Huệ Khả. Vì vậy, ngài là Tổ thứ nhất của Thiển tông 
Trung Hoa, Huệ Khả là Tổ thứ hai. Yếu chỉ “vô ngôn” 
của Thiền học tiếp tục được truyền lại cho nhiều đời 
sau nữa: Tăng Xán là Tổ thứ ba, Đạo Tín là Tổ thứ tư, 
Hoằng Nhãn là Tổ thứ năm, Huệ Năng là Tổ thứ sáu. 


Ngài Huệ Năng họ Lư, sinh vào đầu đời nhà 
Đường.' Thuở nhỏ mô côi cha, kiếm củi mang ra chợ 
bán, nuôi mẹ rất có hiếu. Một hôm nghe người tụng 
kinh Kim Cang, tự nhiên khai ngộ. Liền đến núi Hồng 
Mai ô Kinh Sơn ra mắt Ngũ tổ Hoằng Nhãn. Tổ biết 
là người khác thường nên thâu nhận, tạm cho vào coi 
VIỆC giá gạo. 

Cao đệ của Ngũ tổ lúc ấy là Thần Tú, vâng lời thầy 
làm bài kệ trình chỗ sở đắc rằng: 


Ngài sinh ngày 8 tháng 2 năm 638, tức là năm Trinh Quán 
thứ 12, đời Đường Thái Tông. 


123 


CÁC BÀI DIÉN THUYÉT VỀ PHẬT GIÁO 


AREA › 
NE RE 
F F PRAA › 
2) 1È B EIR o 


Thân thi Bô-dê thu, 
Tâm nhu minh kính dài. 
Thoi thoi cân phát thúc, 
Vật sử nha trần ai.' 


AN. 


Huệ Năng xem bài ké ấy biết là chưa dat đạo, liền 
đọc một bài khác rằng: 


ERA RARA 
E 
PATA 


Bó-dé bản vô thọ, 
Minh kính diéc phi đài. 
Bản lai vô nhất vật, 
Hà xứ nhạ trần ai? 


1 Tạm dịch: 
Thân là cây Bó-dé, 
Tâm như đài gương sáng. 
Thường siêng lau siêng rửa, 
Chớ để bám bụi nhơ. 

? Tạm dịch: 


124 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


Về sau Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn không truyền tâm 
ấn cho Thần Tú mà truyền cho Huệ Năng. Thần Tú 
lên phương Bắc lập một phái khác. Thiển tông bấy giờ 
chia làm Nam phái và Bắc phái. Từ Lục tổ Huệ Năng, 
chỉ truyền lại tâm pháp ấn, không còn truyền y bát 
như các đời trước nữa. Đệ tử ngài rất nhiều, làm cho 
Thiền tông hưng thịnh lắm. Mấy năm sau khi ngài 
nhập diệt, một trong các cao đồ là Thần Hội ở chùa 
Hà Trạch có mở đại hội nơi chùa Đại Vân ở Hoạt Đài, 
xién dương pháp Dón giáo của thầy là Huệ Năng mà 
bài xích Tiệm giáo của Bắc phái Thần Tú. Nhiều người 
xem Thần Hội như Tổ thứ bảy, nối pháp của Luc tổ, 
nhưng thật ra môn đồ đắc pháp của ngài rất nhiều, 
không riêng Thần Hội. 

Các đệ tử của Luc tổ về sau lại khai sáng ra nhiều 
chi phái Thiền học khác nhau. Như Nam Nhạc Hoài 
Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư là hai phái lớn. 
Phái Nam Nhạc sau lại chia thêm ra thành hai tông là 
Quy Ngưỡng và Lâm Tế. Còn phái Thanh Nguyên sau 
chia ra các tông Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn. 


Đến đời Tống, tông Lâm Tế lại chia ra hai tông mới 
là Dương Kỳ và Hoàng Long. Vì vậy, người ta thường 


Bó-dé vốn chẳng phải cây, 
Gương sáng cũng chẳng phải đài. 
Xưa nay vốn không một vật, 

Chỗ nào bám được bụi nhơ? 


125 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


gọi là Ngũ gia thất tông. Đến đời Nguyên Minh, Thiền 
tông suy yếu dần và nhập vào với Tịnh Độ Tông. 


Thiền tông là một phép tu không dùng văn tự, 
không trói buộc vào kinh kệ. Người tu thiền không cho 
cầu nguyện là cần thiết. Lục tổ Huệ Năng nói: “Không 
nghĩ thiện, không nghĩ ác, chỉ xét nghĩ cái thực tướng 
của mình từ khi cha mẹ chưa sinh ra.” Cho nên người 
tu thiền ngồi yên lặng mà dẹp bỏ mọi vọng niệm, giữ 
tâm trí sáng suốt, an định. Cứ như vậy cho đến lúc 
định lực đã sâu vững thì trí tuệ tự nhiên bừng sáng, 
soi rõ mọi điều u mê mờ tối trong tâm thức, thấy rõ 
chân lý, tức là ngộ đạo. Khi đã ngộ đạo thì thực thể 
hiển hiện rõ ràng trước mắt, mà khi chưa ngộ đạo thì 
chẳng thể thấy hiểu, cũng chẳng thể dùng trí suy xét 
mà biết được. 

Người tu đạo Thiền không nhắm đến việc tìm hiểu 
thực thể của vũ trụ hay những điều siêu nhiên khác, 
chỉ nỗ lực hết sức để tìm sự giải thoát cho tự thân 
mình. Cho nên nói rằng: “Một ngày tọa thiền là một 
ngày làm Phật. Một đồi tọa thiền là một doi làm Phật.” 

Thưa các ngài! 

Đạo Phật trước hết là đạo triết lý và luân lý. Triết 
lý của Phật giáo là triết lý cao minh, lấy nhân quả mà 
suy luận, tìm rõ nhân duyên của tạo hóa, phá tan sự 


126 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


mờ tối che lấp trí sáng tỏ, cắt đứt lưới mộng ảo trói 
buộc người vào sanh tử khổ não, đưa người đến chỗ 
tịch tĩnh, yên vul. 


Luân lý Phật giáo là luân lý chân chánh phổ biến 
khắp trong thiên hạ, lấy vô lượng từ bi mà yêu người, 
thương vật, tế độ chúng sinh, không phân biệt người 
với ta, không chia giai cấp sang hèn, nhìn khắp chúng 
sinh ai cũng chung một thân phận khổ đau vì nghiệp 
lực, nên Phật dạy phải đem lòng từ bi mà xử ky tiếp 
vật. Đối với tự thân mình thì trừ bỏ hết những điều 
điên đảo, giả dối, gian tà bạo ngược, lúc nào cũng lấy 
sự chân thật, nhân hậu làm đầu; bất cứ việc gì cũng 
phải lấy lẽ công bằng mà xử trí, khiến cho hết thảy 
đều được yên vui ở chỗ chính đáng của mình. Nếu loài 
người biết theo luân lý ấy, thì làm gì có những cuộc 
chiến tranh tàn khốc, khiến cho đời người đã khổ lại 
còn khổ thêm? 


Đạo Phật trở thành một tôn giáo, nhưng chỉ nhận 
làm theo những lời Phật dạy, chứ không hề nhận có 
một đấng chủ tế đứng đầu, làm chủ cả vũ trụ như 
nhiều tôn giáo khác. Cho dù có rất nhiều vị Phật và Bồ 
Tát được cung kính thờ phụng, nhưng đó chỉ là những 
tấm gương lành cho người Phật tử noi theo, chứ không 
phải là những đấng cao siêu giữ quyền chủ té. Như 
vậy, người theo đạo Phật không chấp nhận sự mê tín, 


127 


CÁC BÀI DIÉN THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO 


2. ` & ex ~ oy A . tA 
phái tu minh tim hiéu cho ró cán nguyên cúa moi hiên 
A a ` A ~ ^ Z RON A 
tượng trong cuộc sống và nhận rõ chân lý để sống cuộc 
sống chân chánh, đúng đắn nhất. 


Đạo Phật là đạo của chân lý, cần phải học nhiều, 
suy nghĩ kỹ, trước sau dùng ba môn học chính là giới, 
định, tuệ mà trừ diệt ba món độc trong tâm là tham, 
sân, sĩ. Người học theo đạo Phật lúc nào cũng phải có 
sự nỗ lực tự thân, tỉnh tấn dũng mãnh để tự đưa mình 
từ chỗ tối ra nơi chỗ sáng, từ chỗ mê đến chỗ tỉnh. Thật 
là một tôn giáo rất trang nghiêm và rất đặc biệt trong 
hết thảy các tôn giáo vậy. 


Nam-mó A-di-da Phật. 


128 


PHU LUC | 
CÁC TÔNG PHÁI DAO PHẬT 


Hiện nay xem kinh điển bằng chữ Hán thấy có ba 
tông thuộc Tiểu thừa và bảy tông thuộc Đại thừa, xin 
tóm tắt lại như sau: 


CÁC TÔNG TIỂU THỪA 


1. Câu-xá tông 


Bồ Tát Thế Thân khi còn theo học bên Tiểu thừa, 
lấy ý nghĩa trong Dai Ty-bá-sa luận (Mahavibhasa- 
Sastra) mà làm sách Câu-xá luận (Koá§a-$astra), rồi theo 
sách ấy mà thành sau có Câu-xá tông. 

Câu-xá tông chia vạn hữu ra làm Vô vi pháp và 
Hữu vi pháp. Vô vi pháp chỉ về cảnh giới thường trụ, 
không sanh diệt, tức là lý thể. Hữu vi pháp chỉ về vạn 
hữu trong hiện tượng giới, sinh diệt vô thường. 

Theo thuyết của Hữu bộ bên Tiểu thừa thì pháp 
thể là hằng hữu trong ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. 


129 


PHU LUCI 


Theo thuyét cúa Cáu-xá tóng thi chi có hién tai la húu 


thé, 


còn quá khứ, vị lai là vô thể. 


Pháp thể gồm cả tâm và vật kết thành do sức của 


duyên và nghiệp, tức là nói pháp thể là kết quả của 
mê hoặc. Sức của hoặc và nghiệp tuần hoàn vô thủy vô 
chung, làm cho tâm thân cứ biến chuyển luân hồi mãi. 


Câu-xá tông chia nhân ra làm sáu nhân, chia 


duyên ra làm bốn duyên, và chia quả ra làm năm quả. 


1; 


130 


Sáu nhân là: 

y ⁄ A ` A ^? ex a7, A 
Náng tác nhân là nhân phô biên rát rông, bao 
quát ca các nhân khác. 


. Câu húu nhân là nhân cúa van vát déu phai 
nương tựa nhau, nhân quả đồng thời cùng có. 


. Đồng loại nhân là nhân chung cả hiện tượng 
trước và hiện tượng sau. 


. Tuong ứng nhân là nhân khi tâm vương tác dụng 
thì có nhiều tâm sở đồng ứng. 

. Biến hành nhân là nhân cùng một loại với đồng 
loại nhân, nhưng đồng loại nhân thì phổ biến ở 
nơi vạn hữu, mà biến hành nhân thì chỉ ở trong 
phiền não, nơi tâm so. 

. Dị thục nhân là nhân làm cho người ta phải chịu 
kết quả tốt xấu, lành dữ. 


CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Bốn duyên là: 


HỆ 


Nhân duyên là duyên làm cho nhân thành ra 
quả. 


2 E - x Hà SA R 
. Đăng vô gián duyên là duyên nói riêng vé sự 


phát động của tâm. Tâm trước diệt thì làm cái 
duyên phát động của hiện tượng sau, không có 
gián cách ở khoảng nào cả. 


. Sở duyên duyên là khi tâm khởi lên thì dựa vào 


cảnh khách quan mà khởi. Cái khách quan ấy 
gọi là sở duyên, nghĩa là cái bởi đó mà thành 
duyên. 


. tăng thượng duyên cũng như năng tác nhân nói 


trên, cũng gọi là công duyên. 


Năm quả là: 


HỆ 


Thị dục quả, là quả do thị dục nhân mà có. Do 
nghiệp lực quá khứ hoặc thiện hoặc ác thành ra. 


. Đẳng lưu quả là quả do đồng loại nhân hay do 


biến hành nhân mà có. Ấy là chỉ nhìn cái kết 
quả của hiện tượng nào cũng đồng đẳng, đồng 
loại với nguyên nhân của hiện tượng trước. 


. Ly hệ quả là quả không do sáu nhân, bốn duyên 


nói trên mà có, mà do trí chân thật vô lậu, thoát 


131 


PHU LUCI 


ly su hệ phược của vô minh phiền não và chứng 
được cảnh Niết-bàn. 


4. Sĩ dụng quả là qua do câu hữu nhân và tương 
ứng nhân nương dựa nhau mà thành, cũng như 
các thứ nghiệp dựa vào sự tác dụng của linh 
thức mà có. 

5. Tăng thượng quả là quả kết thành bởi năng tác 
nhân và tăng thượng duyên. 


Vạn vật do sáu nhân, bốn duyên hòa hợp mà sinh 
ra, nhưng xét đến cùng ngoài năm uẩn thì không 
có vật gì cả. Vậy nói rằng có cái “ngẩ” chi phối ta để 
chuyển biến qua đời sau là mê hoặc, là không tưởng. 
Cho nên không nên chấp có hữu vi vô thường, mà chỉ 
nên hướng về cõi Niết-bàn thường trụ. 

Nhân sinh là khổ não, là ô trược, là mê hoặc, cho 
nên cần phải giải thoát. Phương thức giải thoát gồm 
có giới, định, tuệ. 

Giới là giới luật, ngăn không cho làm những điều 
tà vay, bất chánh. Định là thiên định, là định tâm, dé 
giữ tâm trí gom về một mối. Tué là trí tuệ, phân biệt 
thật tướng của sự vật, hiểu rõ lý nhân quả, Tứ diệu đế. 

Dùng ba môn học ấy mà đi tới giải thoát, tức là vào 
Niết-bàn. 

152 


CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


2. Thành thật tông 


Tông này đồng thời xuất hiện với Câu-xá tông, 
do Ha-lê Bat-ma (Harivarman) lập ra, lấy thuyết của 
Không bộ bên Tiểu thừa làm gốc. 


Thành thật tông chia thế giới quan ra làm hai 
môn: Thế gian môn và Đệ nhất nghĩa môn. 


Thế gian môn có hai phương diện. Một phương diện 
là xét theo các pháp sinh diệt vô thường thì không có 
cái thật ngã. Nhưng xét theo phương diện khác thì cái 
thân ta hành động và cái tâm ta biết phân biệt, biết 
liên lạc những tư tưởng suy nghĩ trước sau, mà lại bảo 
là không có ngã thì thật là trái với chỗ hiểu biết thông 
thường. 

Song lấy cái ngã tạm bợ kia mà phân tích cho đến 
chỗ vi tế, bỏ cả năm uẩn ra thì không thể nhận được 
một vật gì cả. 

Đệ nhất nghĩa môn lấy lẽ rằng trước cho thế gian 
môn lấy chỗ biết thường thường làm chuẩn đích mà 
đặt ra bản ngã là tạm có, rồi do cái kết quả sự phân 
tích mà biết rằng pháp thực có kia cũng chẳng qua là 
do vọng tưởng của ta phân biệt là tạm có mà thôi. 

Cái thật có đã không nhận, thì ngoài cái trí hư 
vọng phân biệt của ta ra, không có vật gì cả. Vọng, 
biết là mê, không phải là thật, cho nên hết thảy đều là 

133 


PHU LUCI 


không cả. Chân ngã không có, thật pháp cũng không 
có. Người và pháp cả hai đều không. Thành thật tông 
do đó chủ trương việc cấm dục để cầu tịch diệt. 


3. Luật tông 


Tông này chủ trương lấy Luật tạng mà tu đạo, cốt 
răn điều ác, khuyên điều thiện. Cho rằng nhờ có giới 
luật mới có thiên định, có thiền định thì trí tuệ mới 
phát khởi. Có trí tuệ mới tu được đến chỗ giải thoát. 

Về phương diện đạo lý thì Luật tông dựa vào Câu- 
xá tông và Thành thật tông để làm căn bản. 


CÁC TÔNG ĐẠI THỪA 


1. Pháp tướng tông 


Tông này phát khởi từ ba vị Vô Trước, Thế Thân 
và Hộ Pháp, lấy Thành duy thức luận làm gốc, cho 
rằng vạn pháp đều do thức biến ra. 

Thức có tám loại là: nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức 
(hay vị thức), thiệt thức, thân thức, ý thức, mat-na 
thức và a-lai-da thức. Trong tám thức ấy, a-lai-da 
thức là căn bản. 

A-lai-da thức còn gọi là Tạng thức, hàm chứa 
hết các chủng tử, rồi do những chủng tử ấy mà phát 
154 


CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


sinh ra vạn tượng. Vạn tượng tan thì các chủng tử 
lại mang nghiệp trở vé a-lai-da thức. Chủng tử lại 
vì nhân duyên mà sinh hóa mãi. Vậy nhân duyên là 
nhân duyên của các chủng tú. A-lai-da thức gồm chứa 
hết thảy các chủng tử để sinh khởi hết tháy vạn pháp. 

Như thế là vạn pháp do thức mà biến hiện ra, cho 
nên nói rằng: “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức.” 

Ngài Huyền Trang đời Đường sang Ấn Độ theo học 
với ngài Giới Hiền, rồi đem Pháp tướng tông về truyền 
ở Trung Hoa. 


2. Tam luận tông 


Tông này lấy Trung luận và Thập nhị môn luận 
của Bồ Tát Long Thu và bộ Bách luận của Dé-ba làm 
căn bản, nên mới gọi là Tam luận. 


Tam luận tông cho rằng hết thảy vạn hữu trong 
hiện tượng giới đều sanh diệt vô thường. Đã sanh diệt 
vô thường là không có tự tính, chỉ bởi nhân duyên làm 
mê hoặc mà biến hóa ra vạn hữu. 

Kẻ phàm tục vì vọng kiến cho nên mới chấp lấy cái 
có tạm bợ ấy. Bậc chân trí thì không nhận cái tạm có 
mà thấy rằng hết thảy đều là không. 

Các pháp tuy là hiện hữu nhưng không phải là 
thường có. Có mà không phải là thường có tức là chỉ 

135 


PHU LUCI 


tam có. Tam có nên tuy là có mà không phải là có. 
Có mà không phải là thật có thì cũng chẳng khác gì 
không. Vậy nên các pháp tuy là có, nhưng thật tướng 
đều là không. 


Lý thể của chân như tuy là không tịch, bất sanh 
bất diệt, nhưng bởi nó sanh ra các pháp, cho nên nó là 
nguồn gốc của cái tạm có. Đã là nguồn gốc, thì lý thể 
của chân như là không. Như thế, chân như là không 
mà không phải thật là không, cho nên đối với có cũng 
không khác gì. Vì thế chân như tuy là không tịch mà 
rõ ràng là có. 

Có và không, không và có, thật chẳng khác nhau. 
Có là có do nơi không; không là không do nơi có. Có và 
không hai bên toàn nhiên hòa hợp với nhau. Thấy rõ 
chỗ ấy là Trung đạo, là không vướng mắc vào cả có lẫn 
không. 

Vì sự nhận thức của ta sai lầm, mà thành ra có 
không và có. Vượt lên trên sự nhận thức thì mới đạt 
được cái thực tại không thể nghĩ bàn. Sự nhận thức 
của ta chỉ nhận thức được trong phạm vi hiện tượng 
mà thôi, không thể nhận thức được bản thể của thực 
tại. Muốn đạt tới bản thể thực tại thì phải nhờ đến 
trực giác mới được. 


Tam luận tông lấy kinh Bát-nhá làm gốc, cho nên 


136 


CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


còn gọi là Bát-nhá tông, khi phân biệt với Pháp tướng 
tông thì gọi là Tánh tông hay là Không tông. 


3. Thiên Thai tông 


Tông này khởi phát ở Trung Hoa, do thiền sư Tuệ 
Văn đời Tần, Tùy! lập ra, dựa theo ý nghĩa sách Trí Độ 
luận? và kinh Pháp Hoa làm gốc. Cho nên còn gọi là 
Pháp Hoa tông. 


Thiên Thai tông chủ trương thuyết “chư pháp duy 
nhất tâm”. Tâm ấy tức là chúng sinh, tâm ấy tức là Bồ 
Tát và Phật. Sanh tử cũng ở nơi tâm ấy, Niết-bàn cũng 
ở nơi tâm áy. 

Thiền sư Tuệ Văn chủ yếu lấy Trung đạo mà luận 
về tâm và lập ra thuyết “nhất tâm tam quán”. Tam 
quán là Không quán, Giả quán và Trung quán. 


Trong Không quán có Giả quán và Trung quán, 
không phải tuyệt nhiên là không. Trong Giả quán có 
Không quán và Trung quán, không phải tuyệt nhiên 
là gia. Trung quán là dung nạp cả không và gia. 

Chân như với tâm và vật quan hệ với nhau như 
nước với sóng. Ngoài nước không có sóng, ngoài chân 
như không có tâm, ngoài tâm không có vật. 

1 Vào khoảng thế kỷ thứ 6. 
2 Tức là Bát-nhã ba-la-mát-da luận. 
187 


PHU LUCI 


Thiên Thai tông lấy hiện tại mà tìm chỗ lý tưởng. 
Thiện ác chân vọng đối với tông này chỉ là một sự hoạt 
động của thực tại. Vì thế cho nên không cưỡng cầu giải 
thoát ra ngoài hiện tại giới sanh diệt vô thường. Trong 
hiện tượng giới gồm cả hai tính thiện và ác. Thiện 
hay ác cũng chỉ do một tâm tác dụng mà thôi. Hai cái, 
không có cái nào độc tổn. Cho nên Phật không làm 
lành mà cũng không làm dữ. 

Sự giải thoát phải tìm ở nơi thấu suốt chân lý, 
thoát ly chấp trước. Chỗ cuối cùng đạt đến là phải triệt 
ngộ thực tướng của các pháp. 


4. Hoa Nghiêm tông 


Tông này cũng như Thiên thai tông, phát khởi ở 
Trung Hoa, căn cứ ở kinh Hoa Nghiêm, do hòa thượng 
Đỗ Thuận và Trí Nghiễm đời Tùy Đường lập ra. 


Tông này cho rằng các pháp có sáu tướng chia 
thành 3 cặp đối đãi nhau: tổng và biệt, đồng và dị, 
thành và hoại. Gọi chung là “tam đối lục tướng”. Vạn 
vật đều có sáu tướng ấy. 

Khi sáu tướng ấy phát ra thì phân làm Hiện tượng 
giới và Thực tại giới, và khi sâu tướng ấy tương hợp 
nhau thì hiện tượng tức là thực tại, thực tại tức là hiện 
tượng. 


138 


CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Vạn hữu có “tam đối lục tướng” là do Thập huyền 
diệu lý duyên khởi. Thập huyền diệu lý và Lục tướng 
viên dung sinh ra cái lý “sự sự vô ngal”. 


Sự sự vô ngại luận là chỗ đặc sắc nhất trong giáo 
lý của Hoa Nghiêm tông. 


Theo tông ấy thì phân biệt chân vọng, trừ khử 
điên đảo khiến cho tâm thanh tịnh, để cùng thực tại 
hợp nhất, thế là giải thoát. 


5. Chân ngôn tông 


Tông này căn cứ ở kinh Đại Nhật, lấy bí mật chân 
ngôn làm tông chỉ, cho nên gọi là Chân ngôn tông, hay 
là Mật tông. 


Đại Nhật Như Lai truyền cho Kim-cang-tát-đỏa. 
Kim-cuong-tát-dóa truyền cho Long Thu, Long Thu 
truyén cho Long Trí, Long Trí truyén cho Kim Cuong 
Trí, Kim Cương Trí cùng với Bất Không vào khoảng 
đời Đường đem tông này truyền sang Trung Hoa. 


Chân ngôn tông chủ trương các thuyết Lục đại là 
địa, thủy, hỏa, phong, không, thức, cho sáu đại này là 
thực thể của vũ trụ. 


1 Đây là Mật tông được truyền sang Trung Hoa, gọi là Đông 
mật, cần phân biệt với Mật tông truyền sang Tây Tạng, gọi 
là Tạng mật hay Tây mật. 

139 


PHU LUCI 


Luc đại xét vé phương diện vũ trụ thì gọi là thể 
dai, hiện ra hình hài gọi là tướng đại, hiện ra ngôn 
ngữ, động tác gọi là dụng đại. Vạn hữu trong vũ trụ 
không có gì ra ngoài thể đại, tướng đại, dụng đại. 


Gọi là chân như là lấy lý tính do sáu đại mà trừu 
tượng ra. Ngoài sáu đại ra, không thấy đâu là chân 
như. 

Sự giải thoát của Chân ngôn tông là ở nơi “tự thân 
thành Phật”, cho nên bỏ hết chấp trược, theo cái hoạt 
động của Đại ngã. Phương thức giải thoát của tông 
này là ba mật, tức là thân, miệng và ý. 

6. Thiền tông 

Thiền tông không bàn luận về vũ trụ, chỉ chủ ở sự 
cầu được giải thoát mà thôi. 

Cứu cánh của Thiền tông không trói buộc nơi văn 
tự, nên chỉ lấy tâm truyền tâm. Thực tướng của vũ trụ 
thuộc về phạm vi trực giác. Nếu lấy văn tự mà giải 
thích át phải sa vào hiện tượng giói, không thể đạt tới 
thật tướng được. Nếu không tọa thiền dùng trực giác 
thì không thể biết được thật tướng. 


7. Tịnh độ tông 
Tịnh độ tông lấy sự cầu sinh Tịnh độ làm mục 


140 


CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


đích, và trì tụng những kinh như Vô Lượng Thọ, Quán 
Vô Lượng Thọ và A-di-da. 


Tịnh độ tông khởi phát từ đời nào không rõ, chỉ 
thấy trong các kinh điển nói các vị Bồ Tát Mã Minh, 
Long Thụ và Thế Thân đều khuyên người ta nên tu 
Tịnh độ. 


Tịnh độ tông cho rằng mỗi người ai cũng có Phật 
tánh, đều có thể thành Phật được. Vì ở thế gian là dơ 
bẩn, cho nên cầu được vãng sinh về cõi trong sạch là 
Tây phương Cực Lạc. Mặc dù nghiệp lực chúng sinh 
nặng nhẹ khác nhau, nhưng nhờ có 48 đại nguyện của 
đức Phật A-di-đà tiếp dẫn người niệm Phật, nên bất 
kỳ ai nhất tâm niệm Phật đều sẽ được vãng sinh. 


141 


PHU LUC II 
BÁT-NHA BA-LA-MÁT-DA TÂM KINH 


Kinh này có cả thay đến 7 bản dich từ Phạn ngữ 
sang Hán ngữ, nhưng chỉ có bản dịch của ngài Huyền 
Trang là thông dụng nhất. Dưới đây là toàn văn kinh: 


NGUYÊN BẢN PHẠN NGỮ 
(theo Từ điển Phật học của Chân Nguyên) 


Cc `~ ¬ ~ 7 . + 


ÍA ATT ARA A | TA RT, ATA 
ARANA AA AH I 


E MPA AAA AAA ET | =TTH T3 
cà TARTA T ETA | TT AT AA, AT 
MATT TETA II 
414 3z31rizsri4Trf3srmrf II 
zg MPAA ARA: 9JPT4TET4TTT AAA 3f>ZT 
3T A Aaa ATA ARO: | 1vHT=5TT)T24 
TA  =WH, T AEAT, T AT, A Z[#TYT:, A 

142 


TÂM KINH BÁT NHA 


PATATA |  41:212nTnfzaT3T8aTf, q 
=N9[221†r4vv[rJP2T2NT: | 1 1414117114. 
HATT: N 
q Rar aA a Ra AnA aT 
ATA A AAA A gaa AAT A 
AAA MAA II 
AAA a ?) O 


23t 34T: 44-ST: A Ac 
aq 1iEI4riaIf2 ZT: N 
= 
HZ JIE JIE GEIE ca SHA HAHAHA: TATATA: 


AAA AT e1: | TAAT 


11 i1 AAA AAA 4Tf3 =4TšT 1 


BẢN PHẠN NGỮ DẠNG LA TINH HÓA 
prajñaparamitahrdayasitram 
(samksiptamatrka) 


— aryavalokitesvarabodhisattvo gambhirayáam 
prajñaparamitayam caryam caramáno vyavalokayati sma. 
pañca skandhah, tamsca svabhavasúnyan pasyati sma. 
143 


PHU LUC II 


iha §ãriputra rúpam Súnyata, Súunyataiva rúpam. 
rũpamna prthak $ũnyatä, Súnyataya na prthag rúpam. 
yadrúpam sá súnyata, ya Súnyata tadrúpam. 


evameva vedayäsamjñasamskaravijñanani 


— iha Sariputra sarvadharmaáh $ũnyatalaksanä 
anutpanna aniruddhá amalá na vimalá noná na paripúrnah. 
tasmacchariputra Súunyatayam na rúpam, na vedana, na 
samjña, na samskarah, na vijñanani. na caksuhsrotraghrána 
jihvakayamanasi, na rupasabdagandharasasprastavyadhar- 
máh. na caksurdhaturyavanna manodhátuh 


na vidya navidya na vidyaksayo navidyaksayo 
yavanna jarámaranam na jaramaranaksayo na 
duhkhasamudayanirodhamarga na jñanam na praptitvam. 


— bodhisattvasya (§ca?) prajñaparamitamasritya 
viharati cittavaranah. cittavarananastitvadatrasto 
viparyasatikranto nisthanirvanah. tryaghvavyavasthitah 
sarvabuddhah prajñaparamitamasritya anuttaram 
samyaksambodhimabhisambuddhah. 


mahavidyamantro “nuttaramantro “samasamamantrah 
sarvaduhkhapra$amanah satyamamithyatväat prajñaparami- 
tayamukto mantrah. tadyathã gate gate paragate 
parasamgate bodhi svaha. 


144 


TÂM KINH BÁT NHA 


NGUYÊN BẢN TIẾNG SANSKRIT 
VIÉT THEO CHỮ DEVANAGARI 


(Mithila Institute, Darbhanga, Ấn Độ, 1961) 


ANTAD | 
[aña ] 
aora mao rara E srcnmì =masì- 
q a | 44 a, A BATA AÑ A || 
E ARG RAR, ARA HH EA A ARA, APART 
ESA ESE A AFTA 
qaàa MERA ll 
šE SIÍỀWA AR: ARRE AA RA SO A ARET 
tầm 3 GO: | reiTeøIf3 5IzTaI2Ì A W4, ä XA, a del, a dea, 
a RETA | + AGARRAR, a RITO: | T 
giga maÌ4Tg: N 
a fa aa a Rara aaa aa aro 4 Ra 
a #:qgaxaftùanmì a ari ä AA || 
Mara?) mạrqrfầarmfXer RR am: | Fr 
miÑwarzxeì Ra AR | sraa: giga: IN- 
farra aquí qrazdaìfànfrdgsr: II 
ARANA: mafìamerwì CORAL: Ed 
ganm: RARA wạmrfầarrawì qw: | RAR rà OR 
gr añ a II 


145 


PHỤ LUC II 


BẢN DỊCH HÁN NGỮ 
CÚA NGÀI HUYÉN TRANG 


HEREDIA 


ðULH 8# ITEMS 2 HỆ . HH 
AAYE s -DENG o 
EFF o ERREZ o ERA. ERA 
2. ZPE o LEAT R TAME o 
ERIT o AAKE o RERI o 36 
Me Xu. AE. &é 
BITR . ARALAR. #& É, 7m 
BEARR 712 & 8S. Ae 
H o EE MARLEN o Kiện 
#U 6 o # ANA 
EPIT o ERRE. {Kí lệ R 
LH. SEER. BERK. ERA 
W o ERE 35-48. RARA. A 


146 


TÂM KINH BÁT NHA 


PEER E 5 l4. RARAS li = 
HER o 

Ta EZS o KI o AAM 
~ ABMFSFT o E 


5 


5 
| 
y 


o Á A 2° E o 
#t d.J# 27)X E SL 7 EỊ đà 7Ù E o 
EEE đã) nh › A Số Từ đã) N › S 


FAR TS > g7 o 


BÁN DICH ÂM HÁN VIÉT 


Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát-nhá Ba-la- 
mát-da thời, chiếu kiến ngũ uán giai không độ nhất 
thiết khổ ách. 


Xá-lợi tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc 
tức thị không, không tức thị sắc. Thụ, tưởng, hành, 
thức diệc phục như thị. 

Xá-lợi tử! Thị chư pháp không tướng bất sanh, 
bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố 
không trung vô sắc vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, 
nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, 


147 


PHU LUC II 


pháp; vô nhãn gió1 nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, 
diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tú, diệc vô lão tử 
tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. 

Dĩ vô sở đắc có, Bó-dé-tát-dóa y Bát-nhá Ba-la- 
mát-da có, tâm vô quái ngại; vô quái ngại có, vô hữu 
khủng bố; viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh 
Niết-bàn. Tam thế chư Phật y Bát-nhá Ba-la-mát-da 
cố đắc A-náu-da-la Tam-miéu Tam-Bó-dé. 

Có tri Bát-nhá Ba-la-mát-da thi dai thán chú, thi 
đại minh chú, thị vô thượng đẳng đẳng chú, năng trừ 
nhất thiết khổ. chân thật bất hư. Cố thuyết Bát-nhã 
Ba-la-mát-da chú, tức thuyết chú viết: 

Yết-đế, yét-dé, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, 
Bồ-đề tát-bà-ha. 


148 


TÂM KINH BÁT NHA 


BẢN DỊCH VIỆT NGỮ 


Bồ Tát Quán Tự Tại! khi thực hành phép Bát-nhá 
Ba-la-mật-đa? thấy rõ năm uán đều là không, vượt 
qua hết thảy khổ ách. 


Này Xá-lợi tử! Sắc chẳng khác không, không 
chẳng khác sắc; sắc chính là không, không chính là 
sắc. Thụ, tưởng, hành, thức cũng là thế cả. 


Xá-ly tử! Cho nên tướng không của các pháp là 
chẳng sanh chẳng diệt, không do không sạch, không 
thêm không bớt. Bởi vậy, trong chỗ không không có 
sắc, thụ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý; không có hình sắc, âm thanh, hương 
thơm, mùi vị, xúc cảm, các pháp; không có nhãn giới... 
cho đến ý thức giới; không có vô minh, cũng chẳng có 
sự diệt mất của vô minh... [cho đến] không có sự già 
chết, cũng không có sự chấm dứt của già chết; không 
có Khổ, Tập, Diệt, Dao;* không có trí tuệ cũng không 
có chỗ sở đắc. 

Do không có chỗ sở đắc, Bồ Tát y theo pháp Bát- 
nhã Ba-la-mát-da nên trong tâm không có chỗ ngăn 


1 Tức Bồ Tát Quán Thế Âm. 
1 Tức là ngài Xá-lợi-phất. 
2 Tức là ngài Xá-lợi-phất. 
4 Tức là Bốn chân đế hay Tứ diệu đế. 
149 


PHỤ LUC II 


ngại. Do không có chỗ ngăn ngại nên không sợ hãi, xa 
lia hết thảy những mộng tưởng điên đảo, đạt đến cứu 
cánh là Niết-bàn. Ba đời chư Phật cũng y theo pháp 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà đạt được quả Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 

Cho nên phải biết rằng, pháp Bát-nhá Ba-la-mát- 
đa là đại thần chú, là đại minh chú, là thần chú cao 
trổi hơn hết, có thể trừ được hết thảy khổ ách, chân 
thật không hư vọng. Cho nên thuyết chú Bát-nhã Ba- 
la-mát-da rằng: 

Yết-đế, yét-dé, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, 
bồ- đề tát-bà-ha. 


150 


PHU LUC 111 
NGHÍA TIÉNG KIÉP TRONG PHẬT GIÁO 


hữ kiếp (3) là tiếng gọi tắt từ chữ kiép-ba 

(211%) hay kiếp-bá (2) $), được phiên âm từ 
tiếng Phạn là kalpa, dùng để chỉ quãng thời gian 
của một hiện tượng phát sinh ở thế gian. 

Có 3 loại kiếp là đại kiếp, trung kiếp và tiểu kiếp. 
Mỗi một đại kiếp có 4 trung kiếp là thành kiếp, trụ 
kiếp, hoại kiếp và không kiếp. Theo nghĩa trong kinh 
điển thì một đại kiếp là thời gian tón tại của một thế 
giới. Vì trong vũ trụ có vô số thế giới, mà mỗi một thế 
giới đều khởi đầu bằng thời kỳ kiến tạo, rói đến thời 
kỳ tồn tại, rồi suy hoại và cuối cùng là diệt mất thành 
hư không. Nhưng thế giới này diệt mất đi thì lại có thế 
giới khác nối tiếp hình thành, cứ thế mà biến hóa mãi 
không bao giờ dứt. 

Một đại kiếp nếu muốn hình dung theo năm tháng 
của con người thì bằng khoảng 1.300 triệu năm, một 
trung kiếp bằng khoảng 335 triệu năm, một tiểu kiếp 
bằng khoảng hơn 16 triệu năm. 


151 


TỪ GIẢI 


Phần này giải thích một số từ có gốc chữ Hán 
được dùng trong sách. 


ảo: chữ này đúng âm là huyễn, nhưng ta quen đọc là 
ảo, nghĩa là mê hoặc, không thực. 


ào ảnh: hình ảnh hư vọng. 

áo tưởng: sự tưởng nghĩ hư vọng, không thật có. 

ào tượng: hình tượng hư ảo, không có thật. 

biểu lộ: hiện rõ ra bên ngoài. 

biểu tượng: hình tượng hiện rõ, làm tiêu biểu cho 
điều gì. 

biểu thị: bày tỏ một ý nghĩa nào đó. 

cao siêu: vượt quá sự hiểu biết thông thường. 

căn nguyên: nguồn cội, gốc rễ của điều gì. 

chiết trung: so sánh hơn kém để lấy ra một ý nghĩa 
dung hòa trong đó. 

chủ quan: quan niệm dựa trên sự suy nghĩ, phán 
đoán của riêng mình, không xét đến các yếu 
tố bên ngoài. 


152 


TỪ GIẢI 
duyên cảnh: cảnh giới thuộc về duyên nghiệp. 


duyên lự: sự ràng buộc, níu kéo lẫn nhau của các 
duyên. 


dung nạp: bao dung, nạp thụ, nhận chứa và sử dụng 
được điều gì. 


hoát nhiên: nhanh chóng, xảy ra một cách bất ngờ, 
đột ngột. 


hiện thực: cảnh giới thực có, được nhận biết trong 
thực tế. 


hiện tượng: mọi sự vật, sự kiện hiện ra trong vũ trụ. 

hư vọng: giả dối, không chân thật. 

huyền hoặc: không thật, được nhận biết một cách sai 
lầm, không đúng thật. 

y bát: áo cà-sa và bình bát của người tăng sĩ; dùng 
theo nghĩa bóng để chỉ sự truyền thừa đạo 
pháp. 

ý lại: nhờ cậy, nương tựa vào người khác, vào điều 
kiện bên ngoài. 

kiếp: chỉ đời sống của một con người, một sự vật; hoặc 


chỉ quãng thời gian của một thế giới (xem phụ 
lục IID 


153 


TỪ GIẢI 


khách quan: quan niệm dựa trên các điều kiện ngoại 
cảnh, không bị chi phối bởi suy nghĩ hay cảm 
xúc của mình. 


khế hợp: đúng loại hoặc đúng thời, thích hợp, ăn khớp 
với nhau. 

khiên dẫn: lôi kéo, dẫn dắt theo một chiều hướng nào 
đó. 

khổ não: đau khổ, phiền não. 

liễu kết: kết quả cuối cùng. 

liễu ngộ: hiểu rõ một cách trọn vẹn, biết rõ rốt ráo. 

lĩnh nạp: thu nhận, tiếp nhận điều gì. 

lợi căn: chỉ người có thiên tư tốt, tiếp thu và hiểu biết 
nhanh chóng vấn đề, nhất là về đạo pháp. 

mông muội: còn mờ mịt, tối tăm, cũng chỉ sự thiếu 
hiểu biết. 

ngã chấp: cố chấp là thật có một bản ngã, tôn tại 
phân biệt với người khác, vật khác, độc lập và 
bền chắc. 


nguyên ủy: đầu đuôi, gốc ngọn, chỉ cội nguồn của một 
sự vật, sự việc. 

ngộ đạo: nhận hiểu được đạo lý, thấy biết đúng theo 
giáo pháp. 


154 


TỪ GIẢI 
nghiệp báo: sự báo ứng do nghiệp đã gây ra, kết quả 
của những hành vi trong quá khứ. 


nhận thức: nhận biết và hiểu được một vấn đề, theo 
một cách nào đó. 


nhiễm nhân: cái nhân do sự thấm nhiễm từ một 
ngoại duyên nào đó. 
nhu dụng: những thứ cần dùng. 


pháp chấp: chấp rằng các pháp là thật có hiện hữu, 
tồn tại độc lập và bền chắc. 

pháp luân: bánh xe pháp, chỉ sự truyền giảng giáo 
pháp. Vì thế, chuyển pháp luân (quay bánh xe 
pháp) tức là thực hiện việc truyền giảng giáo 
pháp. 


phát động: khởi phát, khởi đầu hay đề xướng một 
điều gì. 
phù hợp: đúng hợp, thích hợp. 


phú dí: ban cho, ý nói những gì có được một cách bẩm 
sinh, thiên phú. 


phương thức: cách thức, phương pháp để làm việc gì. 
phương tiện: phương thức tiện lợi cần phải chọn để 
thực hiện điều gì. 


155 


TÚ GIAI 

quy túc: quy là quay vé, túc là chỗ ngủ; quy túc chi sự 
quay về yên nghỉ của tỉnh thần. 

sai dị: khác biệt nhau, không giống nhau. 


sâm la: cũng nói sum la, chỉ sự rậm rạp, phong phú, 
rất nhiều của hiện tượng hay sự vật gì. 


sưu tập: sưu tầm, thu góp lại để hình thành một cái 
gì. 

tịch tĩnh: yên tĩnh, tịch mich, không ón ào, náo động. 

tiến triển: phát triển theo hướng tiến tới, tốt hơn. 

tư trợ: giúp đỡ, hỗ trợ. 

tự tại: không phụ thuộc, tự do tồn tại, tự do hiện hữu. 


tự tướng: hình tướng tự có, riêng biệt của một người, 
sự vật. 


tự thể: bản thể riêng, tự có, là thể tính căn bản nhất. 


tự tính: bản tính tự có, không do ngoại cảnh tác động 
mà thành. 


thiên chấp: cố chấp một cách sai lệch, không đúng 
thật, không khách quan. 


thực tai: sự hiện hữu của vạn pháp, sự tôn tại trong 
hiện tal. 


trién miên: tiếp nối mãi, nối nhau không dứt. 


156 


TỪ GIẢI 
uyén nhiên: như y nhiên, quá rõ như thế. 


vi tử: phần tử rất nhỏ, cùng nghĩa như nguyên tử. 

vô lậu: không rỉ chảy, không tiết lậu; dùng nói về 
phiền não, bậc vô lậu là người đã dứt sạch mọi 
phiền não. 

vọng nhận: chấp nhận một điều gì không đúng thật, 
hoàn toàn sai lầm. 


vọng ngã: cái ngã sai lầm, tức cái ngã mà ta đang 
thừa nhận trong quan hệ đối đãi với người 
khác, vật khác. 


xién phát: mở rộng, khuếch trương cho lớn lao hơn. 


. R 2 A ` . De De 
xiên chuyển: mở rộng ra và bién đối, thay đối. 


157 


158 


MUC LUC 


LONO DAU sae 5 
CÁC BÀI DIÉN THUYẾT 
1. PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC NHÂN SINH................. 9 
2. THUYẾT THẬP NHI NHÂN DUYÊN....................- 49 
3. PHẬT GIÁO TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA................... 87 


PHỤ LỤC I: CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


CÁC TÔNG TIỂU TH ai 129 
CÁC TÔNG ÐAI THÙA cdta 134 
PHU LỤC II: BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH ...... 142 
NGUYÊN BẢN PHAN NGỮ soisissa 142 
BẢN DỊCH HÁN NGỮ.................... 2-5-2 Set cerecsrereeed 146 
BẢN DỊCH ÂM HÁN VIỆT.................... ¿+2 csx+x+ecse+ 147 
BẢN DỊCH VIỆT NGỮ....................... 5-5-2 Set z£sEzEereeeed 149 
PHỤ LYC IIl: NGHĨA TIẾNG KIẾP......................---- 2 25+: 151 
TU GIA eea ếẽẽ ẻẽẽ EE 152 


159 


